HAE MIN 


chậm 
lại 
&Aeod ng BI ữa 
"<⁄ li hề ế 
gian 
V Ộ. | 
và 


Heep Colm 
and 


Nguyễn Việt Tú Anh đc" 


X4 ĐC 


DUƯỚC 


*“ 1 " 
Bestseller 


—“fn— 
Korea 


THÔNG TIN EBOOK 


Kind(e obo Ulietnom 


UUUJUJ.facebook.com/oroups/eukindlevietnom 


Heep Colm 
nơ 


Tên sách 
Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã 
Tác giả 
Đại Đức Hae Min 
Thể loại 
Kỹ năng sống 
Phát hành 
Nhã Nam 
Nhà Xuất Bản 
NXB Hội Nhà Văn 
Năm 
2020 kindlekobovn Cuong Nguyen - Hung Nguyen Manh - Vu 
Hao - Manh Tung 
Phiên bản sai chính tả 
10% 
—*— 


https://thuviensach.vn 


Heep Colm 


ond 
Reoơ o Booh 


https://thuviensach.vn 


Về tác giả 
Mở Đầu 
Chương † 
Chương 2 
Chương 3 
Chương 4 
Chương 5 
Chương 6 
Chương Z7 
Chương 8 
Kết 


MỤC LỤC 


https://thuviensach.vn 


Đại đức Hae Min là một nhà tu hành người Hàn Quốc, từng 
giảng dạy về tôn giáo tại trường đại học Hampshire, Massachusetts. 
Ông xuất gia theo tông phái Tào Khê, một tông phái tiêu biểu của 
Phật giáo Hàn Quốc. 

Tại quê hương, đại đức Hae Min là một người rất có ảnh hưởng 
tới giới trẻ. Trang twitter cá nhân của ông hiện có hơn một triệu 
người theo dõi. 

Với những triết lý hết sức bình dị, đời thường quyển sách là lời 
mà Hea Min Đại Đức muốn nhắn gửi đến thế hệ trẻ hiện nay. Thế hệ 
có bao nhiêu nỗi lo và bất an xuất hiện, thế hệ chông chênh và dễ 
buồn lòng nhất, thế hệ mà đi mãi cũng chỉ để tìm cho bản thân một 
lôi ra. 

Tình yêu luôn mang cho mỗi chúng ta niềm vui và niềm hạnh 
phúc mỗi ngày, nhưng khi tình yêu mất đi thì dường như cả thế giới 


https://thuviensach.vn 


trước mắt bỗng dưng sụp đổ. Vậy thì hãy xem: “Tình yêu là món quà 
quý giá của cuộc sống. Dù ta muốn hay không, nó luôn như một vị 
khách bất ngờ tìm đến với ta”, lúc ấy mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất 
nhiều. 

Với tư tưởng mang đậm chất Phật giáo, cuốn sách Bước chậm 
lại giữa thế gian vội vã đưa ra những nguyên tắc sống cơ bản. Lời lẽ 
đơn giản không màu mè, đây xứng đáng là một quyển sách gối đầu 
giường cho những người thích chiêm nghiệm cuộc sống và nhìn 
nhận bản thân. 


https://thuviensach.vn 


Project #002 - Kho Sách Kindle Kobo 


WwWw.facebook.com/groups/yeukindlevietnam 


https://thuviensach.vn 


Hãy dừng lại một chút và dành thời gian 


đề yêu lẫy bản thân mình 


https://thuviensach.vn 


ý do tôi bắt đầu sử dụng trang cá nhân Twitter là bởi, khi sống 

ở Mỹ, phải dùng tiếng Anh, tôi bỗng dưng thấy nhớ tiếng mẹ 

ẻ. Sau khi kết thúc bài giảng, còn lại một mình trong phòng nghiên 

cứu trống trải, có khi tôi thèm nói tiếng mẹ đẻ vô cùng, như kẻ bị 

mắc bệnh nhớ nhà. Mỗi lúc như thế, tôi lại viết những suy nghĩ về 

cuộc sống thường ngày của mình lên Twitter, và nhờ có những cuộc 

trò chuyện với những người cùng nói tiếng mẹ đẻ, tôi đã cảm thấy 
mình được an ủi rất nhiều. 

Trong khi tôi nghĩ rằng mình đang được an ủi, thì thật không ngờ, 
mọi người bắt đầu để lại bình luận ở các bài viết của tôi, rằng họ 
cũng nhận được sự động viên từ chính những bài viết ấy. Họ nói 
rằng trái tim bị tốn thương của họ như được chữa lành, rằng họ dần 
hiểu được nỗi lòng của những người mà tưởng như không thể nào 
tha thứ, rằng họ quyết tâm sẽ yêu chính bản thân mình hơn, rằng họ 
như được tiếp thêm sức mạnh trên đường về nhà sau một ngày làm 
việc mệt mỏi... Đến khi ấy tôi mới nhận ra một câu nói của mình 
cũng có thê trở thành dũng khí và sự động viên cho người khác. Kể 
từ đó tôi quyết định đăng những bài viết ấm áp có thể vỗ về trái tim 
của chúng ta. Tôi muốn góp chút sức nhỏ để giúp những ai đọc bài 
viết của tôi sẽ nhận ra được sự quan trọng của bản thân mình, yêu 
bản thân mình hơn và có thể bước ra thế giới, yêu thương đùm bọc 
cả những người khác nữa. 

Và cuối cùng tôi đã nhận ra. Nhận ra sau khi trò chuyện với 
nhiều người, có được những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa. Rằng có rất 
nhiều bạn trẻ đang khổ sở với nỗi lo tiền học phí, nỗi lo thất nghiệp, 
nỗi lo kiếm việc làm ốn định trong xã hội bị phân cực hóa. Rằng có 
rất nhiều người đang đau khổ, cô đơn trong các mối quan hệ giữa 
người với người, thể hiện rõ nhất qua tỉ lệ ly hôn và tự sát cao. Rằng 
có nhiều người vì quá để ý đến suy nghĩ của người khác mà luôn 
chìm đắm trong ý nghĩ mình bị bỏ lại, mình thiếu sót và thua kém 
người khác. Rằng đại đa số mọi người luôn ở trong tâm trạng căng 
thẳng và lo lắng. Rằng đang có rất nhiều người đau đớn như thế. 


https://thuviensach.vn 


Có thể vì tôi học hành chưa đủ nhiều, cũng như chưa hiểu hết 
được bồn phận của người tu hành, nên phải đến lúc ấy tôi mới nhận 
ra những điều này. Nhưng tôi không thể nào không bắt chuyện với 
những người đang đau khổ ấy. Tôi bắt đầu trò chuyện với họ thông 
qua Phật giáo, qua cả những phương tiện trực tuyến như Twitter, 
Facebook, Blog... Tôi bảo họ cùng dừng lại một chút. Tôi bảo họ tạm 
gác qua những hối tiếc về quá khứ cùng những tưởng tượng về 
tương lai đầy bất an sang một bên, dành chút thời gian để có thể 
thảnh thơi hít thở trong hiện tại. Và tôi bảo họ rằng nếu cứ liên tục 
bước đi thật nhanh như thé, thì sẽ có lúc họ để vuột mất những thứ 
thực sự quan trọng với mình. Tôi bảo họ cùng tôi, tạm dừng chân 
một chút trong hiện tại để ngắm nhìn rõ hơn chính bản thân mình. 

Trí tuệ của cuộc sống không nhất thiết phải là thứ mà ta đạt 
được nhờ cố làm gì đó thật nhiều, mà đôi khi nó lại xuất hiện trong 
những lúc ta dừng lại và lòng ta thanh tịnh. Tôi muốn truyền đạt 
chân lý đơn giản này đến thật nhiều người. À không, dù chỉ nói thêm 
với một người nữa thôi cũng được. Nếu biết được điều này, thì ta có 
thể nhìn rõ hơn chính bản thân mình cũng như hoàn cảnh hiện tại 
của mình. Và tự nhiên, ta sẽ biết được mình phải đi về hướng nào, 
và đi như thế nào. Khi đó, ta cũng sẽ cảm nhận được sự bình yên. 

Quyển sách này là những ghi chép của tôi về khao khát ấy. Khao 
khát “dù chỉ thêm một người nữa...” Khao khát này khiến tôi nói 
được rất nhiều điều. Tôi chỉ mong sao những vị sư đang làm cho thế 
giới này tươi sáng hơn bằng cách tu hành trong tĩnh lặng sẽ không 
nghĩ rằng những lời của tôi là vô nghĩa. Và tôi muốn thể hiện lòng 
biết ơn sâu sắc đến những ai đã nói rằng họ nhận được sự động 
viên, an ủi từ những bài viết của tôi. Họ là những người thầy của tôi. 
Nhờ có họ mà tôi biết đến nỗi đau của người khác, những người 
làm hai công việc cùng một lúc chỉ kịp ngủ bốn tiếng một ngày, 
những học sinh u buồn đến mức muốn tự chấm dứt cuộc đời, những 
thanh niên tuyệt vọng vì mãi trượt tuyển dụng... Tôi muốn dành tặng 
quyền sách này cho những người thầy ấy. 

Với những ai đang kiệt sức vì cuộc sống bộn bề, những ai muốn 
sống bớt lo âu phiền não mà chưa được toại nguyện, những ai đang 
khổ sở vì khó chịu và ghét bỏ người nào đó, những ai đang mong 


https://thuviensach.vn 


mỏi một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương, tôi hy vọng cuốn sách 
này sẽ trở thành một phần sức mạnh, dù là nhỏ bé, cho họ. 
Tôi thật lòng cầu mong hạnh phúc sẽ đến với mọi người. 
Hae Min 


https://thuviensach.vn 


Chương 1. Nghỉ ngơi 


“Bạn nghĩ rằng thế gian này đang làm khỗ bạn? Nếu bạn nghỉ ngơi, 
thê gian này cũng sẽ nghỉ theo. 7 


https://thuviensach.vn 


Nếu mệt mỏi 
hãy nghỉ một lát rồi đi tiêp 


Nấu cảm tháy mệt mỏi, hãy nghỉ một lát rồi đi tiếp. 

Khi bị người khác làm tổn thương đến rơi nước mắt, Khi điều 
bạn khao khát không trở thành hiện thực, Khi người bạn yêu thương 
rời bỏ bạn, hãy cứ nghỉ một lát rồi đi tiếp. 

Hãy gặp những người thật lòng trân trọng bạn Nói hết những 
chuyện bạn giấu trong lòng bấy lâu, Những chuyện làm bạn buồn 
phiền, đau khổ, từng chút từng chút một, kể hết cho họ nghe. 

Để bù đắp cho cơ thể đã mệt mỏi vì phải chịu đựng nhiều khổ 
tâm 

Hãy tập thể dục, đi nhà tắm hơi, 

Ăn bánh gạo xào cay hay chả cá, những món mà bạn rất thích 
khi còn nhỏ. 

Hãy đến rạp chiếu phim, nơi mà đã lâu rồi bạn không đến 

Chọn lấy bộ phim hài nhất 

Rồi vừa xem vừa cười thật sảng khoái như kẻ điên, 

Hãy chọn lấy những bài hát đẹp, 

Những bài hát như hiểu được lòng bạn 

Nghe đi nghe lại để cổ vũ chính mình. 

Nếu vẫn không có tác dụng 

Hãy xin nghỉ ốm, đi du lịch xa vài ngày. 

Hãy đi theo đường tàu Kyungchun đến Chuncheon 

Hoặc đến thăm chùa Mi Hwang Sa tuyệt đẹp ở ngôi làng cuối đất 
nước. 

Hãy ởi du lịch một mình 

Tới những vùng đất bạn luôn muốn đến mà chưa có dịp. 

Sau khi đã dành thời gian cho mình 

Cuối cùng, hãy cùng cầu nguyện. 

Không quan trọng chuyện bạn có theo tôn giáo nào hay không, 

Hãy cầu nguyện, cho chính bản thân bạn đang chịu nhiều khó 
khăn 


https://thuviensach.vn 


Hãy cầu nguyện đề bạn biết yêu thương chính mình hơn nữa. 

Và 

Hãy cầu nguyện cho mình có thể học cách tha thứ. 

Phải như thế mới có thể sống, 

Phải như thế mới có thể tiếp tục sống những ngày sắp tới 

Nên hãy khẩn cầu rồi ngủ yên như trẻ thơ. 

Vì bạn, người gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống 

Cũng chính là tôi 

Nên hôm nay tôi sẽ cầu nguyện cho cả bạn nữa. 

Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng hãy luôn yêu lấy bản thân mình. 

Bạn, người luôn cố gắng sống chăm chỉ đến thế giữa thế gian 
này 

Không phải đôi lúc cũng thật đáng thương ư? 

Bạn bè còn có thể an ủi lẫn nhau, tại sao chính bạn lại không 
quan tâm đến bản thân mình như thế? 

Hãy vỗ về trái tim đi và tự nói rằng bạn rất yêu bản thân mình. 

Ngay lúc này, hãy thử viết lên giấy 

Những điều làm bạn phiền não. 

Hãy viết ra cả những việc bạn nhất định phải làm. 

Rồi nghĩ rằng mình sẽ từ từ, chậm rãi làm từ việc dễ dàng nhất 

Sau đó hãy cứ nghỉ hết đêm nay. 

Đến sáng mai khi mở mắt ra, 

Bạn sẽ thấy cơ thể và trái tim mình sẵn sàng làm việc hơn lúc 
này. Thật đấy. 


—*k— 


Đừng vội tổn thương và bỏ cuộc quá dễ dàng chỉ vì vài lời dè bỉu 
của người khác. 

Đừng quá coi trọng lời nói của những người Không hiểu rõ bản 
thân bạn. 

Bị ghét, đôi khi 

Cũng có thể coi là minh chứng cho việc bạn đang làm rất tốt việc 
của mình. 

Hãy dũng cảm, lẳng lặng đi tiếp con đường bạn đang đi. 


https://thuviensach.vn 


—*k— 


Đừng quá giày vò bản thân vì những lỗi lầm mình gây 

ra. 

Không có ai sống hoàn hảo cả. 

Trường học cuộc đời luôn dạy cho chúng ta những bài học quý 
thông qua những lỗi lầm. 

Hãy biết ơn những bài học ấy, và bạn sẽ càng trưởng thành hơn. 

Xin được vỗ về bạn. 


—*k— 


Thứ chúng ta cần lúc này là biết cách trân trọng những gì đang 
CÓ, 

Không phải làm việc chăm chỉ vô điều kiện mà là yêu thích việc 
mình đang làm. 

Nếu có niềm vui và sự hài hước, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống đủ 
đầy và thong thả hơn. 

Từ trước đến giờ chúng ta đánh giá mọi thứ chỉ qua sự chăm chỉ 
và nỗ lực. 

Vì vậy mà khuôn mặt ta đanh lại, trong lòng luôn cảm thấy gấp 
gáp, bất an. 

Sự hài hước sẽ mở cửa những trái tim đang đóng kín. 

Sự hài hước sẽ giải tỏa những suy nghĩ đang mắc kẹt trong đầu 
bạn. 

Khi bạn cười thật tươi, bạn có thể chấp nhận được mọi thứ. 

Thậm chí bạn có thể tha thứ cho cả những người mà thường 
ngày bạn ghét. 

Chính vì vậy, sự hài hước là thứ không thể thiếu của cuộc sống. 


—*—= 
Nếu bạn vui vẻ, trái tim bạn cũng sẽ mở ra 


Và bạn có thể tiếp nhận những điều mới mẻ. : 
Ngược lại, những khi bạn thây khó chịu hoặc tâm trạng tôi tệ 


https://thuviensach.vn 


Dù có được dạy bao điều hay, bạn cũng sẽ không thể nào đón 
nhận chúng. 

Nếu lòng không tìm được niềm vui yên bình 

Bạn sẽ tiến bộ rất chậm, cả trong công việc, học tập cũng như tu 
hành. 

Thực ra, những người làm việc chăm chỉ nhưng vẫn vui vẻ như 
đang chơi 

Sẽ làm việc hiệu quả hơn cả. 

Còn những người chỉ chăm chăm vào công việc 

Sẽ hoàn thành công việc bằng chính sự căng thẳng của mình, 
không chút vui vẻ gì. 

Nếu bạn muốn làm một công việc lâu dài 

Chứ không chỉ làm trong một thời gian ngắn 

Đừng chỉ cố gắng làm việc chăm chỉ 

Mà hãy kiếm tìm niềm vui trong công việc ấy. 

Nếu bạn chỉ lo làm việc mà không nghỉ ngơi 

Bạn sẽ đánh mắt nhịp điệu của mình Và cuối cùng chẳng thể làm 
công việc ấy được lâu. 


—*k— 


Bạn đang có chuyện phiền lòng? 

Hãy dành ra một phút thôi 

Để ngắm nhìn gương mặt của một đứa trẻ đang ngủ. Bạn sẽ 
nhận được cảm giác yên bình. 

Một gia đình nọ cùng dạo bước trên con đường phủ lá mùa thu. 

Người cha cúi xuống bế đứa con năm tuổi của mình lên, Đứa bé 
hôn lên má cha mình thắm thiết. 

Người mẹ ngắm nhìn cảnh ấm áp ấy, trên môi nở nụ cười. Chỉ 
cần dành cho mình chút thong thả và ngắm nhìn xung quanh 

Là bạn có thể dễ dàng tìm thấy những hình ảnh hạnh phúc của 
cuộc sống. 

Bạn muốn tạo nên những kỳ tích nhỏ trong cuộc sống? 

Nếu vậy, hôm nay hãy kết thúc công việc sớm hơn thường ngày 

Đến trường chờ con mình tan học 

Sau đó cùng con đến khu vui chơi 


https://thuviensach.vn 


Rồi cùng con ăn những món hằng ngày con vẫn muốn ăn Và 
chia sẻ những câu chuyện nhỏ với con nữa. 

Khi về nhà đừng quên mua một chiếc bánh kem đem về cho cả 
gia đình. 

Như thế, bạn sẽ tạo nên một ký ức hạnh phúc không bao giờ 
quên được cho con mình. 

Trước khi các con bạn trưởng thành, 

Trước khi cha mẹ bạn quá già, 

Hãy ởi du lịch cùng cả gia đình nhiều hơn. 

Dù là gia đình cùng sống một nhà, ngày nào cũng gặp nhau 

Nhưng vì những bộn bề cuộc sống, chúng ta thường không thể 
quan tâm nhau đúng mực. 

Sự lạ lẫm của những chuyến du lịch sẽ làm gia đình gần nhau 
hơn 

Và trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. 

Chính vì vậy đi du lịch cùng gia đình còn có thể ngăn chặn được 
những cuộc ly hôn. 

Lý do âm nhạc được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ 

Là vì giữa các nốt, có khoảng cách, có đoạn nghỉ. 

Lý do lời nói được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ 

Là vì giữa các từ có khoảng nghỉ vừa phải. 

Thỉnh thoảng bạn hãy nhìn lại 

Xem mình có quá mải mê chạy mà không nghỉ 

Hay nói quá nhiều mà không ngừng hay không. 

Khi có việc quan trọng cần phải quyết định 

Bạn đừng quá dẳằn vặt mình khi chưa biết lựa chọn ra sao. 

Bạn hãy nghỉ ngơi, uống thứ thuốc có tên gọi thời gian, Bởi trong 
vô thức bạn vẫn sẽ tìm kiếm cầu trả lời Nên hai, ba ngày sau 

Khi đi dạo, khi ăn cơm, khi vừa ngủ dậy, hay cả khi đang trò 
chuyện cùng bạn bè 

Câu trả lời sẽ đến với bạn. 

Hãy tin vào bản thân mình, và tự cho mình thêm một chút thời 
gian. 

Khi công việc không thuận lợi 

Sẽ có lúc bạn cảm thấy mặc cảm vì nghĩ rằng đó là lỗi của mình. 

Nhưng có thực sự tất cả mọi thứ đều là lỗi của bạn? Lấy ví dụ, 


https://thuviensach.vn 


Bạn là ca sĩ Jo Yong Pil, nhưng người họ cần lại là Pavarotti Thì 


dĩ nhiên bạn không đáp ứng được yêu cầu của họ. Đơn giản vì đó 
chưa phải là cái duyên. 


Chứ không phải là lỗi của bạn. 

Hãy tự tin lên, cố lên! 

Dù bạn có phải nấu mì ăn liền cho bữa tối một mình 

Thì cũng hãy ăn thật ngon miệng với suy nghĩ yêu thương, trân 


trọng bản thân mình. 


“Vắt vả biết bao nhiêu ¬ 
Khi phải kéo lê tâm thân mệt mỏi cùng trái tim nhiêu vêt thương 


này mà sống.” 


Bây giờ bạn hãy vừa tự vỗ về mình vừa nói “Hôm nay đã vất vả 


A^» 1 


rồi. 


Rồi đi ngủ sớm hơn ngày thường một tiếng. 

Lấy đó làm món quà tự tặng cho bản thân. 

Bạn có điều phiền não? 

Hãy đi dạo và đắm mình dưới ánh nắng. 

Nếu đi dạo vào một ngày nắng đẹp, 

Cơ thể bạn sẽ tạo ra hoóc môn serotonin giúp bạn bình tĩnh lại. 
Khi đã tĩnh tâm mà tìm hướng giải quyết, 

Thật thần kỳ bạn sẽ tìm được câu trả lời một cách bất ngờ. 

Có phải vì hay nghĩ rằng “Mình sẽ được ai đó an ủi” 

Nên con người ta càng cảm thấy mệt mỏi hơn không? 

Nếu cứ nghĩ rằng “Mình sẽ được ai đó an ủi” 

Thì sẽ chẳng ai có thể an ủi cho đến khi bạn cảm thấy đủ cả. Chỉ 


bằng hãy quyết tâm 


Dùng lời cầu nguyện của mình để tự động viên mình cũng như 


động viên người khác. 


Hãy quyết tâm. 

Khi ấy, bạn sẽ thấy được an ủi, và thấy mình mạnh mẽ hơn. 
Hãy mua hoa, thay vì mua vé số. 

Dù chỉ là vài đóa hoa cũng hãy cứ mua, 

Vì gia đình thân yêu, 

Vì chính bản thân mình. 

Đặt bình hoa ấy lên bàn ăn trong nhà, 


https://thuviensach.vn 


Bạn sẽ chắc chắn trúng được một phần thưởng lớn Chính là sự 
hạnh phúc yên ả trong suốt nhiều ngày. 

Bạn có điều khó nghĩ? 

Bạn có chuyện buồn? 

Những chuyện khó khăn ấy 

Chính là những bài học mà trường học cuộc đời muốn dạy cho 
bạn. 

Đừng vội vàng 

Mà hãy chậm rãi ngẫm xem bài học ấy là bài học gì. 


—+— 


Dù bản thân ta không tồn tại, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. 

Hãy buông bỏ 

Cái suy nghĩ nếu không có mình thì mọi chuyện sẽ không thể tiếp 
tục. 

Khi sống, càng cảm thấy biết ơn người khác, bạn sẽ càng hạnh 
phúc. 

Vì khi ấy, bạn sẽ biết rằng mình đang “sống giữa những con 
người gắn bó với nhau” 

Chứ không phải là kẻ bị bỏ rơi trơ trọi trên thế gian này. 

Khi biết ơn người khác, bạn sẽ tiến đến gần chân lý của con 
người hơn. 

Thứ làm cho chúng ta trở nên yếu đuối hơn... 

Chính là tham vọng được người khác kiểm chứng và công nhận 

Giá trị của chính bản thân mình. 

Tắm lòng thiện 

Khi thật lòng muốn vì người khác 

Và muốn giúp họ thành công 

Sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc, âm áp hơn rất nhiều. 

Bạn sẽ không còn lo nghĩ, và sẽ chẳng có thứ thuốc bổ nào có 
thể tốt hơn thế nữa. 

Hôm nay, nếu bạn có chuyện không vui, 

Hãy nghĩ đến việc giúp một ai đó dù chỉ là việc nhỏ nhất. 


—ooQOoo—— 


https://thuviensach.vn 


Ngay lúc này đây, 
tại sao mình lại 
bận rộn thế? 
Khi cảm thấy thế gian xung quanh mình 
Đang xoay chuyền quá vội vàng 
Hãy dừng lại một lần và tự hỏi. 
“Là do tâm trí chính bạn bận rộn 
Hay là do thế gian này quá vội vàng?” 


on người thường nghĩ rằng “tâm trí” và “thế gian” là hai định 

nghĩa tồn tại hoàn toàn riêng biệt, chúng ta luôn quan niệm, 
tâm trí là thứ ở trong ta, còn thế gian là thứ ở bên ngoài. Và chúng 
ta cho rằng tâm trí ta chịu sự chi phối của thế gian bên ngoài, có khi 
thế gian này làm ta vui, cũng có khi thế gian này khiến ta buồn. 
Chính vì vậy mà chúng ta coi tâm trí mình chỉ là một thứ gì đó bé 
nhỏ và yếu đuối, chẳng đáng gì so với thế gian rộng lớn ngoài kia. 

Nhưng lời đức Phật dạy sẽ làm thay đổi hẳn suy nghĩ của chúng 
ta. Không phải thế gian này làm ta buồn hay khiến ta vui, mà là khi 
ta nhìn thấy tâm trí mình được phản chiếu lại trong cuộc sống, ta 
dựa vào đó rồi tự cho rằng thế gian rất thế này, và rất thế kia. điều 
này có nghĩa là gì? Nhìn thấy tâm trí mình được phản chiếu lại trong 
cuộc sống là sao? Tôi sẽ lấy một ví dụ đơn giản. Đây là câu chuyện 
do một sư thầy bề trên kể lại cho tôi, sau khi hoàn thành việc xây 
dựng một pháp đường cách đây không lâu. 

“Những ai đã từng trực tiếp xây nhà chắc chắn sẽ hiểu cảm giác 
của tôi. Khi đang xây pháp đường, đến công đoạn lợp ngói cho mái 
nhà, hễ cứ đi đến đâu, bất kể là nhà ở bình thường hay chùa, đền là 
mái ngói ở đấy lại lọt vào mắt tôi trước tiên. Đến khi lót sàn cho 
phần hiên, thì đi đâu tôi cũng chỉ nhìn vào hiên nhà đấy. Tôi toàn để 
ý xem sàn hiên được lót bằng gỗ màu gì, vân như thế nào, có chắc 
chắn hay không. Khoảnh khắc giật mình nhận ra chuyện này, tôi đã 
giác ngộ được một điều nho nhỏ. Khi ta nhìn thế gian, dường như ta 
chỉ nhìn những thứ tâm ta muốn nhìn. Tôi ngộ ra một điều mới mẻ, 


https://thuviensach.vn 


rằng thế gian mà chúng ta nhìn thấy không phải toàn bộ vũ trụ rộng 
lớn, mà là thế gian bị giới hạn bởi tầm nhìn của đôi mắt trong tâm.” 

Sau khi nghe vị sư ấy nói, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và quả đó là 
sự thật. Có bao giờ chúng ta để ý đến cả vũ trụ rộng lớn mà sống 
đâu. Và thật ra chúng ta cũng không cần phải biết tất cả những 
chuyện đang xảy ra trên vũ trụ này làm gì. Chúng ta sống và nhận 
thức thế gian chỉ qua ống kính tâm hồn của chính mình mà thôi. 

Khi ta nhìn thế gian với ống kính tâm hồn ở trạng thái “ta cần thứ 
này” thì ta sẽ chỉ nhìn thấy thứ ta đang tìm kiếm. Vì khi ấy tâm ta chỉ 
đang hướng về thứ nó cần mà thôi. Cũng giống như khi có một vị sư 
lớn tuổi đi ngang qua và buông một câu nói, người bình thường sẽ 
không thấy gì đặc biệt, nhưng những người tu hành đang khẩn thiết 
cầu Sự giác ngộ sẽ nhận ra ngay một bài học lớn chứa trong câu nói 
ây. 

Nếu vậy, tâm trí ta đâu phải chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé thụ động, 
chịu sự chi phối của thế gian rộng lớn. Chẳng phải chính chúng ta 
có thể tự quyết định ống kính tâm hồn mình sẽ hướng về mặt nào 
của thế gian đấy sao? Dù sao đi nữa, thế gian mà chúng ta nhìn 
thấy thông qua ống kính tâm hồn mình cũng bị giới hạn, khi ta tự 
chỉnh tâm điểm hướng về những gì mình muốn nhìn thấy, thì theo 
đó, thế gian cũng sẽ cho ta thấy những thứ mà ta muốn nhìn. Nhưng 
dĩ nhiên chuyện này không dễ dàng như lời nói. Để có thể thay đổi 
chiều hướng của ống kính theo ý chí, cần có sự nỗ lực cực kỳ to 
lớn. 

Lý do chính là vì tâm trí chúng ta có lực quán tính rất mạnh, luôn 
cố làm theo những thói quen vốn có thường ngày. Hãy nghĩ đến 
chuyện gặp gỡ một người ta rất ghét. Chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ 
đến những điều chúng ta ghét trước khi nghĩ đến những điều tốt 
chúng ta có thể đạt được khi gặp người này. Nhưng hãy thử thay đổi 
tâm điểm của ống kính, tập trung vào những điểm tốt của người đó 
xem nào. Ban đầu sẽ rất khó vì bạn sẽ muốn từ chối việc suy nghĩ 
đến điểm tốt của họ, cũng như cảm thấy bị gượng ép. Nhưng sau 
một khoảng thời gian, khi đã quen được với điều này, thì đến một 
khoảnh khắc nào đó bạn sẽ cảm thấy rằng thực sự xung quanh 
mình toàn là người tốt. Nghĩa là, mọi người xung quanh ta đều giống 


https://thuviensach.vn 


nhau, còn tùy vào cách nhìn của ta mà họ có thể trở thành người tốt 
hoặc người xấu. 

Nhưng điều quan trọng hơn cả, không chỉ là điều chỉnh hướng 
của ống kính, mà chính là trạng thái của ống kính. Nghĩa là, tâm trí 
ta nhìn thế giới theo trạng thái nào, thì màu sắc của ống kính sẽ thay 
đổi theo vô vàn các trạng thái đó. Khi tâm ta vui vẻ thì Ống kính sẽ 
có màu của sự vui vẻ. Và dĩ nhiên thế giới được nhìn thấy qua ống 
kính ấy cũng sẽ đầy ắp niềm vui. Ngược lại, khi lòng cảm thấy cô 
đơn thì ống kính cũng sẽ đổi màu, khiến cho thế gian xung quanh 
cũng cô quạnh vô chừng. 

Như vậy những chuyện xảy ra trên thế gian này vốn dĩ không có 
chuyện nào là vui, không có chuyện nào là bất hạnh, không có 
chuyện nào là đẹp đẽ, cũng chẳng có chuyện nào là đáng kinh tởm. 
thế gian không tự phân chia mọi chuyện ra như thế, mà chính ống 
kính tâm hồn của chúng ta làm việc này. Khi nhìn thấy lá vàng rơi 
vào mùa thu, sẽ có người nói “Ôi, sao mà cô đơn quá”, cũng sẽ có 
người nói “A, cảnh đẹp quá”. Thế gian đó vẫn chỉ là một, cùng là một 
cảnh lá rơi, nhưng tùy theo tâm mỗi người đang thanh tịnh hay cô 
đơn, thì thế gian mà người đó nhìn thấy cũng sẽ thay đổi theo. 

Giờ tôi sẽ nói về câu chuyện của chính mình. Khi ở Mỹ, vừa phải 
thực hiện bổn phận của một nhà sư, vừa phải thực hiện bổn phận 
của một giáo sư, tôi không có phút rảnh rỗi nào. Cùng lúc sống cuộc 
sống của một học giả, một giáo viên, một nhà tôn giáo, một người tu 
hành, nhiều khi tôi cảm thấy mình cực kỳ bận rộn. Các ngày trong 
tuần tôi vừa dạy học cho sinh viên vừa làm nghiên cứu, cuối tuần thì 
lái xe suốt ba tiếng đồng hồ để đến ngôi chùa ở New York của ân sư 
từng dạy dỗ tôi, nhận nhiệm vụ và làm việc ở đó. Đến kỳ nghỉ thì lịch 
làm việc của tôi còn bận hơn nữa. Tôi phải đi thăm viếng và chào 
hỏi các sư thầy lớn tuổi, nếu có người nhờ tôi đi thông dịch thì tôi lại 
đi dịch, nếu có người nhờ tôi đi giảng pháp văn thì tôi lại đi giảng, 
ngoài ra tôi còn phải dành thời gian riêng để tự mình tu hành. Chưa 
kể còn phải viết luận văn và tiếp tục nghiên cứu. 

Thật ra cũng có lúc tôi tự hỏi “Rốt cuộc là mình làm nghề gì vậy?” 
Cũng có lúc tôi nghĩ không hiểu mình có đúng là nhà sư hay không, 
nếu là nhà sư thì có được phép sống bận rộn tối mắt tối mũi như thế 
này không. Nhưng rồi tôi nhận ra ngay. Không phải là thế gian này 


https://thuviensach.vn 


bận rộn, mà chính tâm trí tôi bận rộn. Thế gian này chẳng bao giờ tự 
thở dài và than thở “Ha, mình thật là bận rộn” cả. Rốt cuộc, nếu tâm 
trí ta nghỉ ngơi thì thế gian này cũng sẽ nghỉ theo. 

Rồi tôi quan sát bản thân đang sống cuộc sống bận rộn kỹ thêm 
một chút nữa, và tôi hiểu ra một điều. Lý do cuộc sống tôi bận rộn 
đến mức này, là vì chính tôi muốn mình bận rộn. Nếu thực sự muốn 
nghỉ ngơi thì tôi cứ nghỉ là được. Nếu có ai nhờ vả thì chỉ cần từ 
chối, nếu không thể nói lời từ chối thì chỉ cần tắt điện thoại đi là 
xong. Nhưng việc tôi không thể làm thế mà tiếp tục đẩy bản thân 
mình vào trong lịch làm việc bận rộn như vậy, chính là bởi ở một 
mức độ nào đó bản thân tôi cũng đang thích thú với sự bận rộn này. 
Vì đối với tôi, việc gặp gỡ những người cần tôi và giúp đỡ họ, dù là 
những điều nhỏ bé nhất, cũng đã là niềm vui và niềm hạnh phúc lớn 
lao rồi. 

Nếu bạn thực sự muốn nghỉ ngơi? Vậy thì ngay lúc này, hãy để 
tâm trí mình tập trung vào hiện tại. Tâm trí bạn luôn bận rộn nghĩ 
rằng mình phải làm thứ này, phải làm thứ kia chỉ đơn thuần là do 
bạn đang lo lắng quá mức về quá khứ và tương lai mà thôi. Khi tập 
trung vào hiện tại, thì sẽ không có quá khứ, cũng không có tương 
lai. Và như thế, cái hiện tại “ngay lúc này” không chút vướng bận tất 
nhiên cũng sẽ không còn bận rộn nữa. Chẳng phải thế sao? 

Có câu nói “Mắt Phật chỉ nhìn thấy Phật, mắt lợn thì chỉ nhìn thấy 
lợn”. Con mắt tâm hồn của ta nhìn thế gian ở trạng thái như thế nào, 
thì thế gian mà ta nhìn thấy sẽ giống y như trạng thái ấy. 

Tóm lại, tất cả mọi chuyện không phải chỉ là lỗi của thế gian. Căn 
nguyên của những cảm xúc tốt, xấu, mệt mỏi, cô đơn,... của ta về 
thế gian này, có thể là do chính ta đã tự gieo trong tâm trí mình, dù 
là một cách có ý thức hay vô thức. Bạn hãy nhìn xem. Nếu tâm trí 
bạn nghỉ ngơi, thế gian Cũng nghỉ ngơi theo bạn. Nếu tâm trí bạn 
hạnh phúc, thế gian cũng hạnh phúc theo bạn. Tâm trí con người và 
thế gian không phải là hai thứ tồn tại riêng lẻ. Trước khi oán trách 
thế gian, hãy cùng lau lại tắm kính của tâm hồn mình cho sạch đẹp. 

Chúng ta chỉ có thể nhìn thế gian qua cánh cửa có tên gọi là tâm 
hồn. 

Nếu tâm ta ồn ào, thì thế gian sẽ ồn ào 

Nếu tâm ta yên bình, thì thế gian sẽ yên bình. 


https://thuviensach.vn 


Vì vậy có một điều quan trọng hơn cả việc thay đổi thế gian 
Đó chính là hiểu rõ được chính tâm hồn mình. 


—*k— 


Vắất vả chen chân lên chuyến tàu điện ngầm. 

Phía trước, phía sau, bên cạnh toàn người là người. 

Khi đó, có thể ta sẽ bực mình 

Hoặc cũng có thể cảm thấy hay ho vì lúc này dù không có cả chỗ 
vịn tay ta vẫn đứng vững. 

Cùng một sự việc, nhưng cách phản ứng của mỗi người sẽ khác 
nhau như thế đấy. 

Nếu để ý ta sẽ nhận ra rằng không phải thế gian đang làm khổ ta 

Là chính tâm trí ta đang tự làm khổ mình đấy thôi. 


—*k— 


Lý do sóng thần đáng sợ không phải do nước biển Mà là do 
những thứ nước biển cuốn theo. 

Chúng ta không chết vì những cơn gió lốc trong bão 

Mà chết vì va phải những thứ cơn gió cuốn theo. 

Thứ làm chúng ta khổ 

Không phải những sự việc xảy ra với chúng ta 

Mà là những suy nghĩ phức tạp của chúng ta về những sự việc 
ây. 

Có chuyện không vui xảy đến với bạn? 

Nếu là chuyên mà nếu cứ để yên sẽ tự nhiên biến mắt Thì bạn 
đừng để bận tâm mãi trong lòng, 

Làm vậy càng khiến cơn sóng cảm xúc tiêu cực ấy mạnh mẽ 
hơn. 

Chỉ mình bạn khổ sở mà thôi. 


—k>— 
Để rửa sạch được những vết thức ăn bám trên chảo Chỉ cần 


ngâm nước và chờ là được. 
Sau một khoảng thời gian, thức ăn sẽ tự trôi đi. 


https://thuviensach.vn 


Đừng cố giãy giụa để cố gắng gỡ bỏ vết thương đang làm mình 
đau đón. 

Hãy cho tâm mình một chút thời gian, cũng như ngâm chảo trong 
nước, 

Rồi chờ đợi một thời gian, vết thương sẽ tự biến mắt mà thôi. 

Nếu biết tự hài lòng 

Thì những suy nghĩ trăn trở đang làm khổ bạn cũng có thể nghỉ 
ngơi. 

Nếu biết tự hài lòng 

Thì bạn sẽ có thể vui vẻ tận hưởng hiện tại với người đang ở 
cạnh bạn. 

Nếu biết tự hài lòng 

Thì sau khi sự việc qua đi sẽ không còn chút mảng bám nào 
vương lại trong lòng. 

Phương thức học về cái tầm, để ngộ được bản tính con người 

Không phải cứ mải miết học tập và trau dồi gì đó 

Mà là “dừng lại và nghỉ ngoï”. 

Khi bạn đã nghỉ ngơi hoàn toàn và dọn dẹp lòng mình 

Tâm bạn sẽ thực sự quay về trạng thái căn bản đánh thức suy 
nghĩ. 

Việc học về tâm hồn hoàn toàn khác với việc học hành bình 
thường. 

Việc học hành bình thường là học những thứ ta chưa biết để lắp 
đầy tri thức, 

Việc học về tâm hồn thì ngược lại, phải tạm ngưng suy nghĩ 
“mình biết” đi 

Bạn sẽ nhận ra mình có rất nhiều thứ khi tâm hồn được thảnh 
thơi. 

Nếu bạn cảm thầy rằng dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa 
cũng không thể nào thay đổi được tình huồng mình đang gặp phải, 

Thì hãy thay đổi cách nhìn của bạn về tình huống ấy. 

Phải như vậy bạn mới có thể hạnh phúc. 

Không có gì ngay từ đầu đã là điều tốt hay điều xấu cả. 

Chỉ khi bạn mang suy nghĩ trong tâm mình ra nhìn thế gian, 

Khi ấy mới xuất hiện điều tốt và điều xấu. 

Khi tâm trí mình bận rộn, hãy nhận ra rằng mình đang bận rộn. 


https://thuviensach.vn 


Khi cảm thấy bực mình, hãy nhận ra rằng mình đang bực mình. 

Khi đang nỗi giận hãy nhận ra rằng mình đang nỗi giận. 

Sự nhận thức không bị lẫn vào sự bận rộn, cơn bực mình hay 
nóng giận 

Nên ta có thể thoát khỏi những trạng thái cảm xúc đó ngay khi ta 
nhận ra chúng. 

Vì tính chất vốn có của sự nhận thức là thanh tịnh. 

Hãy thử một lần để biết điều này có đúng hay không. 


—*k— 


Cơ thể cũng vậy, tâm hồn cũng vậy 

Nếu được dọn dẹp 

Thì sẽ thoải mái và dễ chịu. 

Ngược lại, 

Nếu cứ khư khư giữ lây thứ gì đó trong thời gian dài 
Thì cả cơ thê lẫn tâm hồn 

Đều sẽ sinh ra bệnh tật. 

Hãy dọn dẹp tất cả mọi thứ nhé. 


—*k— 


Cũng giống như độc tố tích tụ trong người, 

Nếu trong lòng tích tụ quá nhiều nỗi đau, sự căm ghét, sự tuyệt 
vọng, nỗi buồn 

Thì trong ta sẽ hình thành khối u những cảm xúc tiêu cực, khiến 
ta mắc tâm bệnh. 

Chúng ta phải đây khối độc tố ấy ra 

Bằng cách chơi thể thao, tâm sự, cầu nguyện, sám hối, bằng sự 
thiền tịnh nhờ giác ngộ. 

Bạn đau khổ vì những ký ức về quá khứ? 

Nếu tâm trí đã hoàn toàn đến được với hiện tại 

Thì sẽ không còn dấu vết của quá khứ trong lòng. 

Hãy đưa tâm trí mình đến với hiện tại 

Và hài lòng với sự tồn tại của mình, tĩnh trong yên lặng. 

Thời gian rồi cũng sẽ biến mất mà thôi. 


https://thuviensach.vn 


Khi thẫn thờ đưa bước trên con đường mưa vào một buổi tối tan 
làm muộn 

Nếu bạn có suy nghĩ “Chắc mình sẽ phải sống như thế này cả 
đời” 

Thì bạn hãy cố dậy sớm hơn thường lệ một chút vào ngày hôm 
sau 

Và dành một chút thời gian thiền tịnh cho chính bản thân mình. 

Hãy suy nghĩ lại về mục tiêu của cuộc đời mình 

Và hãy thử tìm ý nghĩa của cuộc sống mình đang có. 

Nếu tìm được ý nghĩa ấy thì cho dù có mệt mỏi, bạn sẽ dần thấy 
ổn hơn. 

Và như thế, sự trống trải trong cuộc sống sẽ không còn nữa. 

Một trong những cái Khổ của người hiện đại. 

Chúng ta cầm lấy điều khiển từ xa và chuyển kênh tỉ vi liên tục. 

Có rất nhiều kênh, 

Nhưng chẳng có chương trình nào khiến ta muốn dừng lại để 
xem cả. 

AI Quá nhiều sự lựa chọn cũng làm cho con người ta không 
hạnh phúc, 

Đó chính là điều mà tôi đã nhận ra. 

Nếu lòng bạn còn bộn bề và nhiều mâu thuẫn? 

Hãy ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh dậy bạn sẽ nhìn nhận 
vấn đề khác đi. 

Tôi xin cam đoan đó là sự thật. 

Đề ngủ thật ngon, 

Trước khi ngủ hãy nằm trong chăn và nhớ về những giây phút 
VUI Vẻ 

Như khi có ai đó giúp đỡ bạn trong cuộc sống 

Hay những khi bạn giúp đỡ người khác và cảm thấy tự hào. 

Rồi bạn sẽ ngủ một giấc thật ngon lành. 

Nếu trong lòng bạn có tình yêu 

Bạn sẽ cảm thấy thế gian này thật tươi đẹp. 

Nếu trong lòng bạn có tình yêu 

Vô số những niềm vui nho nhỏ sẽ tuôn trào. 

Không những thế, tình yêu 

Còn có thể mở rộng tấm lòng và xóa nhòa những ranh giới. 


https://thuviensach.vn 


Hãy biết yêu thương. Hãy yêu thương thế gian này. 

Càng ít suy nghĩ, 

Càng biết chia sẻ, 

Càng biết để tâm trí mình ở thời điểm hiện tại, 

Thì hạnh phúc 

Sẽ càng đong đầy. 

Hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và thầm cầu nguyện trong 
lòng 

“Cầu cho tất cả mọi người xung quanh mình được bình an...” 

Sự bình an của bạn rồi cũng sẽ đến cùng với lời cầu nguyên này. 

Con đường tắt đến với hạnh phúc. 

Thứ nhất, hãy dừng việc so sánh mình với người khác. 

Thứ hai, đừng cố gắng tìm kiếm ở bên ngoài mà hãy tìm ngay 
trong chính lòng mình. 

Thứ ba, hãy tìm nét đẹp của thế gian ngay khoảnh khắc này, và 
tận hưởng nó. 

Khi bạn hoàn toàn đón nhận chính bản thân mình 

Và khi bạn biết cách làm chính mình thoải mái, 

Thì bạn sẽ có thể làm cho cả những người xung quanh vui vẻ và 
thoải mái. 

Bạn, người đang có mặt tại đây vào chính giờ phút này Là một 
người rất cao quý và hoàn hảo. 

Việc bạn không nhận ra được sự cao quý và hoàn hảo ấy 

Chính là do những định kiến, những nỗi ám ảnh 

Của chính bạn về bản thân mình. 

Hãy tự khám phá để thẫây được sự cao quý và hoàn hảo của 
chính mình. 

Người tu hành không bao giờ tranh cãi với thế gian. 

Người tu hành chỉ từ từ làm rõ sự thật rằng mình vốn là một với 
thế gian này. 


—ooQoo—— 


https://thuviensach.vn 


Chương 2. Những mổi quan hệ 


“Những mồi quan hệ xã hội cũng giống như bếp lửa. 
Phải biết điêu tiết khoảng cách, 
không nên đên quá gân, cũng không nên đi quá xa. ˆ 


https://thuviensach.vn 


Hãy tha thứ cho người đó, 
vì chính bản thân mình 


Những người đã phản bội bạn rồi ra đi, 

Những người đã lừa tiền của bạn và bỏ trốn, 

Những người đã làm những trò không đáng là con người với 
bạn, 

Vì chính bạn 

Vì chính bạn chứ không phải vì những kẻ đó 

Thực sự, hoàn toàn chỉ vì chính bản thân bạn chứ không phải vì 
ai khác 

Hãy tha thứ cho những con người ấy. 

Không phải vì họ tốt đẹp 

Không phải vì họ đáng được tha thứ 

Không phải vì “Thì người ta cũng là người...” 

Mà vì chỉ có như thế bạn mới sống được 

Vì bạn phải quên họ đi để sống tiếp cuộc sống của mình Vì bạn 
có quyên được hạnh phúc. 

Hãy tha thứ cho những con người ấy. 

Dù sẽ không dễ dàng gì 

Dù bạn sẽ cảm thấy bất công 

Và chắc ngay lúc này bạn cũng đang rất uất ức Nhưng hãy nghĩ 
cho chính bản thân bạn. 

Hãy nghĩ xem điều đó có thực sự tốt cho bạn không. 

Rồi sau đó hãy quyết định. 

Cho dù trái tim bạn có không hài lòng với điều mà lý trí mách bảo 

Thì trước hết hãy cứ quyết định. 

Rằng mình sẽ tha thứ và quên hết mọi chuyện. 

Và hãy quyết định sẽ tha thứ cho chính bạn, Người đã khiến bản 
thân mình đau khổ Vì quá oán hận kẻ đã làm hại mình kia. 

Hãy chăm chỉ cầu nguyện, hãy quỳ gối cầu nguyện. Hãy nói to 
thành tiếng và cầu nguyện. 

Hãy xin cho mình có thể rũ bỏ được Và hãy xin cho mình có thể 
quên được. Vì chính bản thân mình. 


https://thuviensach.vn 


Cứ như thế, 

Đến một lúc nào đó nước mắt bạn sẽ vỡ òa, và bạn sẽ dần quên 
đi. 

Bạn sẽ vẫy vùng cố chống lại, nhưng rồi bạn sẽ dần quên đi. 

Bạn sẽ gào thét đau đớn như thể sắp phải rời xa thế gian này, và 
bạn sẽ dần quên đi. 

Không phải chính bạn làm mình quên và rũ bỏ Mà là tình yêu và 
lòng từ bi của Chúa và Đức Phật Đã giúp cho mọi thứ trở lại viên 
mãn. 

Nếu ngay lúc này có ai đó bạn chưa thể tha thứ 

Thì hãy tin vào tình yêu và lòng từ bi của Chúa và Đức Phật 

Đề tha thứ cho họ, vì chính bản thân bạn. 


—*k— 


Nếu oán hận một ai đó, thì trong vô thức, ta sẽ dần trở nên giống 
họ. 

Cũng giống như một cô con dâu hay nói xấu bà mẹ chồng tính 
tình khó chịu, 

Thời gian trôi qua, rồi cô con dâu ấy cũng sẽ trở thành một người 
giống hệt mẹ chồng mình. 

Khi bạn ghét một ai đó, hình ảnh người đó sẽ luôn hiện hữu 
trong tâm trí bạn 

Và sớm thôi, hình ảnh đó sẽ trở thành chính bản thân bạn. 

Vì vậy đừng để người đó ở trọ lâu dài trong tâm trí bạn Mà hãy 
mau chóng tha thứ, và đuổi người đó đi. 


—*k— 


Liệu người mà bạn ghét 

Có đủ giá trị để bạn giữ mãi trong lòng? 

Hãy chỉ giữ trong lòng mình gia đình mà mình yêu quý cùng 
những người bạn luôn ủng hộ mình. 

Bận tầm đến những người mình ghét, chỉ khiến bạn sinh bệnh 
trong lòng mà thôi. 

Trong mối quan hệ giữa người với người 


https://thuviensach.vn 


Hãy nhận thiệt thòi về mình. 

Vì chúng ta thường nhớ những thứ chúng ta làm 

Nhưng lại dễ dàng quên những gì người khác làm cho ta, 

Thế nên nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng chịu thiệt thòi một 
chút mà sống 

Thì đến khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra mình và người khác đều 
đang sống như nhau cả. 


—*k— 


Đi trên đường, 

Khi người ta chần thành chắp tay chào tôi vì biết tôi là nhà sư 
Tôi cũng chắp tay chào lại họ một cách chân thành. 

Khi người ta gật đấu chào tôi 

Tôi cũng gật đầu chào họ. 

Tôi chính là tâm gương phản chiếu của đối phương. 

Đối phương chính là tắm gương phản chiếu của tôi. 

Vì vậy những người sáng suốt, 

Khi họ mong muốn điều gì đó ở đối phương 

Thì họ sẽ làm điều đó trước khi lên tiếng yêu cầu đối phương. 


—*— 


Nếu bạn đang mong muốn có ai làm điều gì đó cho mình Thì hãy 
thực hiện điều đó trước, rồi nó Sẽ quay lại với bạn. 

Ví dụ như, nếu bạn mong rằng bạn bè sẽ nhớ đến ngày sinh 
nhật của mình 

Thì hãy nhớ ngày sinh nhật của bạn bè mình trước, 

Hay khi bạn muốn chồng bóp vai cho mình 

Thì hãy chủ động đến và bóp vai cho chồng mình. 

Khi bị đối phương đánh 

Người sáng suốt sẽ cúi mình. 

Ngược lại, nếu đánh trả lại y như vậy 

Có thể bạn sẽ nghĩ là mình đúng, 

Nhưng vì bạn đã hành xử không khác gì kẻ đã đánh mình 

Nên bạn cũng sẽ bị coi không khác gì kẻ đó 


https://thuviensach.vn 


Và khó mà được lòng mọi người. 

Giá trị thực sự của một người 

Sẽ thể hiện ở cái cách người ấy chịu đựng ngay cả khi đang gặp 
chuyên oan uỗng. 


—*k— 


Con người ta 

Thường dễ giận vì những chuyện nhỏ nhặt 

Rồi viện ra những lý do tưởng chừng rất hợp lý Để làm tổn 
thương người khác. 

Nếu tự hạ mình, thể gian sẽ nâng bạn lên. 

Nếu tự đề cao mình, thế gian sẽ hạ thấp bạn xuống. 

Khi lên đến đỉnh của sự giác ngộ, bạn sẽ cảm nhận được Rằng 
cái đỉnh cao ấy 

Vốn chỉ ngang bằng với những người xung quanh bạn mà thôi. 

Nếu bạn thường xuyên va chạm với người khác, 

Bạn có nghĩ rằng là trường học nhân gian đang muốn bảo bạn 

Lau cho sạch sẽ chỗ hay va chạm ấy hay không? 

Nếu bạn ghét ai đó, hãy tĩnh lại và tìm hiểu xem tại sao mình 
ghét họ 

Và phải nhìn lại bản thân mình cho kỹ xem có điểm nào giống họ 
hay không. 

Khi điểm khiêm khuyết của một người nào đó 

Lọt vào mắt ta 

Nghĩa là đâu đó trong chính bản thân ta 

Cũng có khiếm khuyết giống y hệt như vậy. 

Việc bạn nhìn thấy điểm khiếm khuyết của ai đó ngay lần đầu 
gặp mặt 

Và việc khiếm khuyết của người đó liên tục làm bạn bận tâm, 

Chính là do trong bạn cùng tồn tại điểm khiêm khuyết giống hệt 
như vậy. 

Thật ra, 

Chẳng có chuyện người nào ngay từ đầu vốn đã tốt hay xấu. 

Chỉ có mối quan hệ của ta và người đó tốt hay xấu mà thôi. 

Nếu người ác là ân nhân cứu ta 


https://thuviensach.vn 


Thì họ sẽ trở thành người tốt. 
Nêu người thiện đi trên đường xô vào vai ta Thì họ sẽ trở thành 
kẻ xấu. 


—*k— 


Khi tham gia một nhóm có khoảng tám đến chín người, Kỳ lạ là 
sẽ có khoảng hai, ba người thích bạn 

Và cũng sẽ có khoảng một, hai người ghét bạn ngay từ lần gặp 
đầu tiên. 

Đây là lẽ tự nhiên thôi, nên bạn đừng cảm thấy quá tổn thương. 


—*k— 


Mỗi cá nhân đều có suy nghĩ của riêng mình. 

Bạn không cần phải cố gắng để khiến người khác 

Suy nghĩ giống hệt như mình. 

Hãy chấp nhận sự thật rằng mọi người có thể có suy nghĩ khác 
nhau. 

Thật ra những mâu thuẫn, cãi vã 

Đều bắt đầu từ ý nghĩ người khác phải có suy nghĩ giống mình. 


—*k— 


Cho dù bạn có đeo chiếc túi hàng hiệu trị giá hàng chục triệu thì 
cũng có để làm gì. 

Nếu như bản thân bạn không phải là một món hàng hiệu đáng 
giá. 

Vợ chồng, con cái, bạn bè cũng vậy, bạn càng cố gắng làm họ 
thay đổi theo ý mình 

Thì mối quan hệ giữa bạn và họ sẽ càng xấu đi và họ sẽ dân dẫn 
chạy trốn khỏi bạn. 

Con người ta chỉ tự thay đổi sau những biến cố hoặc những tổn 
thương lỏn, 

Ngoài ra thì chẳng dễ gì để biến đổi một con người. 

Trong số những câu chuyện về tiền kiếp 

Mối nhân duyên giữa bố mẹ và con cái 


https://thuviensach.vn 


Được chia ra làm hai loại chính, 

Một là con cái được sinh ra để trả ơn kiếp trước cho cha mẹ, 

Hai là con cái quay trở lại để đòi món nợ kiếp trước của mình. 
Hãy tự hỏi mình. 

Bạn là đứa con như thế nào. 

Đôi khi bạn nghĩ về người bạn đời của mình “Chắc sẽ chẳng dễ 


dàng thay đổi đâu...” và muốn bỏ cuộc, 


Bạn lo lắng không biết sẽ phải chịu dựng người đó như thế nào 


trong suốt những tháng ngày đằng đẵng sắp tới? 


Khi đó, hãy tự hỏi mình. - 
Trong mặt người bạn đời ây, liệu bạn có hoàn hảo hay không? 


—*k— 


Khi gặp những vấn đề nảy sinh trong các mối quan hệ giữa 


người với người, 


Nếu bạn xuất phát bằng suy nghĩ tại sao đối phương lại không 


hiểu cho mình, 


ˆ 


Tại sao đối phương không chịu làm theo điều mình muốn, _. 
Thì bạn tuyệt đôi sẽ không giải quyêt được những vân đê đó 


đâu. 


Vì cách giải quyết của bạn không bắt nguồn từ sự cảm thông với 


đối phương, 


ˆ 


Mà chỉ từ yêu cầu của chính bản thân bạn thôi. 
Thay vào đó, 
Hãy bắt đâu băng câu hỏi tại sao đôi phương lại nghĩ vê bạn như 


vạy, 


Vì điều gì mà đối phương hiểu lẫm bạn và cảm thấy khó chịu, 
Như vậy bạn Sẽ hiệu hơn vê đôi phương 
Và mọi vân đề sẽ được giải quyết dễ dàng hơn bạn tưởng. 


—*— 
Những người dễ dàng xem thường người khác 


Thật ra 
Là vì họ sự chính bản thân mình sẽ bị người khác xem thường 


https://thuviensach.vn 


Nên có xu hướng nói và hành động khinh người như vậy. 

Bạn có biết tại sao mình không thể nào tin lời người bạn đó 
không? 

Vì tự bạn biết rõ rằng 

Khi bạn ở vào cùng hoàn cảnh với người đó 

Bạn có thể sẽ nói dối tương tự như người ta. 

Việc bạn đa nghi 

Là vì bạn không thể tin chính bản thân mình. 

Một trong những thứ có thể làm chúng ta hạnh phúc thực sự 

Là khi ta biết được rằng 

Có ai đó quan tâm và biết được giá trị của bản thân 

ta. 

Cho dù có được bao nhiêu phú quý và quyền lực đi chăng nữa 

Nếu không được ai quan tâm, thì chẳng còn gì bất hạnh hơn 
nữa. 

Theo các nhà tâm lý học 

Có hai câu hỏi để biết dược một người có hạnh phúc hay không. 

Thứ nhất, việc mà bạn đang làm lúc này có đem lại ý nghĩa gì 
cho bạn không? 

Thứ hai, mối quan hệ của bạn và những người xung quanh có tốt 
không? 

Đây chính là hai chiếc chìa khóa dẫn đến hạnh phúc của con 
người. 

Bạn cảm thấy cô đơn vì chỉ có một mình? 

Mỗi chiếc lá của một nhánh cỏ trên thế gian này 

Đêu có một thiên thần hộ mệnh. 

Các thiên thần hộ mệnh thì thầm với lá. 

“Hãy lớn thật nhanh và thật khỏe nhé. Tôi sẽ bảo vệ bạn.” 

Những chiếc lá cũng có thiên thần hộ mệnh, 

Vậy chẳng phải mỗi người chúng ta ai ai cũng được che chở bởi 
một thiên sứ hay sao? 

Đừng mãi cô đơn bạn ơi, 

Mà hãy gửi lời cảm ơn đến thiên thần hộ mệnh trên đôi vai ta 

Đã luôn chăm sóc ta trong suốt thời gian qua. 

Có một con muỗi, nó không cắn tôi, 

Nó bay vào phòng tôi và sống được hai ngày rồi. 


https://thuviensach.vn 


Thôi được rồi, cùng nhau sống vậy. 

Âu cũng là cái duyên. 

Ctt.. 

Chúng ta sống trong những mối quan hệ liền mạch không ngừng. 

Mối quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, hàng 
xóm... 

Những mối quan hệ này phải hạnh phúc thì cuộc sống mới hạnh 
phúc. 

Hạnh phúc một mình không phải là hạnh phúc dài lâu. 

Người thây lớn nhất của chúng ta, 

Chính là những bài học ta có được từ những mối quan hệ với 
người khác. 

Bạn nói rằng bạn đã giác ngộ được, 

Nhưng nếu trong các mối quan hệ bạn vẫn thấy có chút không 
thoải mái 

Thì sự giác ngộ ấy chưa phải là giác ngộ hoàn toàn. 


—ooQoo—— 


https://thuviensach.vn 


Điều mà chúng ta cần phải 

thực sự nỗ lực 

húng ta thường đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc để có 

được ngoại hình đẹp, nhà cửa khang trang, xe cao cấp, 

quần áo giày dép đắt tiền. Nhưng còn với nền tảng cho hạnh phúc 

thực sự của chúng ta, điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường - 
“những mối quan hệ tốt”, chúng ta đã đầu tư đuợc bao nhiêu rồi? 

Cho dù có gặp khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần bạn biết rằng 
bên cạnh mình có người hiểu được giá trị con người bạn và ủng hộ 
bạn bằng sự quan tâm chân thành thì bạn có thể nhận được hạnh 
phúc và dũng khí to lớn để sống tiếp. 

Ngược lại, cho dù bạn có điều kiện vật chất tốt đến mức nào đi 
chăng nữa, nếu những mối quan hệ của bạn bắt đầu xấu đi thì bạn 
sẽ rất khổ sở, dễ mắc chứng trầm cảm, thậm chí nếu cảm thấy quá 
khó khăn và mệt mỏi, bạn có thể sẽ nghĩ đến cả cái chết. 

Nếu bạn đang nỗ lực để có được ngoại hình đẹp, nhà cửa khang 
trang, xe cao cấp, quần áo giày dép đắt tiền, vậy chẳng phải bạn 
cũng nên nỗ lực thật nhiều để tạo được những mối quan hệ tốt? 
Những mối quan hệ tốt không thể nào tự nhiên hình thành nếu bạn 
không đầu tư một chút cố gắng. Như 

vậy, làm sao để được sống trong những mối quan hệ tốt đẹp? 
Làm thế nào để giữ được mối quan hệ hạnh phúc với mọi người thật 
lâu dài? 

Khi tôi còn trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, tôi có đi du lịch bụi 
khoảng nửa tháng cùng một vị sư thần thiết, người đã quy y cùng 
lúc với tôi sau khi cả hai vừa thụ giới. Vì cả hai chúng tôi có quan hệ 
rất tốt nên tôi đã bắt đầu chuyến đi mà không lo lắng gì cả. Nhưng 
chỉ sau một tuân, tối bắt đầu thấy mệt mỏi, dù cho sự thật là tôi đang 
đi cùng một vị sư mà tôi rất quý mến. Vậy nên tôi đã đề nghị, ban 
ngày chúng tôi sẽ đi riêng, đến tối thì gặp lại. Vị sư ấy chắc cũng 
hiểu suy nghĩ của tôi nên vui vẻ đồng ý. Đi riêng như thê tâm lý mỗi 
người cũng thoải mái hơn, khi đi một mình cũng dễ nhớ đến những 
ưu điểm khi cả hai đi cùng nhau, đến tối về chúng tôi ngồi lại cùng 


https://thuviensach.vn 


ăn tối và kê lại những chuyện mình đã làm trong ngày nên không hễ 
cảm thấy cô đơn chút nào cả. 

Sau đó tôi nhận ra. điều căn bản thứ nhất để giữ mối quan hệ 
giữa người với người, là phải biết cách điều tiết ứng xử như cách ta 
làm với bếp lửa. Nêu đứng quá gân thì bạn sẽ thây ấm nhưng mau 
chóng nóng dần, và nếu không cần thận sẽ bị bỏng ngay. Ngược lại, 
nếu đứng quá xa bếp lửa thì sẽ không còn cảm nhận được sự tồn 
tại của nó nữa và sẽ dần thấy lạnh lẽo. 

Nghĩa là, cho dù có là người hợp tính với mình đến mức nào đi 
chăng nữa nhưng nếu cứ ở sát cạnh nhau quá lâu, chắc chắn sẽ 
thấy chán. Ban đầu sẽ rất vui vẻ, nhưng một mối quan hệ cứ bám 
chặt lấy nhau suốt một thời gian dài thì không những dề nảy sinh 
cảm giác chán ngấy mà còn dấy lên suy nghĩ mình đang bị khống 
chế. Với những trường hợp này, mỗi người đều rất cần dành thời 
gian tạo cho nhau những khoảng không gian riêng về tâm lý. Điều 
này đúng với mọi mối quan hệ, từ bạn thân, người yêu, cho đến mối 
quan hệ quan trọng nhất, gia đình. 

Điều thứ hai, nếu bạn nghĩ rằng mình đang gặp phải khoảng thời 
gian khó khăn vì các mối quan hệ, thì hãy nhớ đến câu nói này. 

“Chỉ cần cúi đầu thì sẽ không va phải bất kỳ thứ gì.” 

Đây là lời mà một vị cao tăng dã dạy cho Maeng Sa Seong, một 
vị quan văn thời Jo Seon. Maeng Sa Seong nỗi tiếng là người có 
học thức uyên thâm, năm mười chín tuổi ông đỗ trạng nguyên, đến 
năm hai mươi tuổi được chọn làm quận thú. Đạt được một chức vụ 
lớn khi tuổi đời còn trẻ, Maeng Sa Seong bắt đầu sinh lòng kiêu 
ngạo. Đến một ngày nọ, ông tìm đến hỏi chuyện một vị cao tăng nỗi 
tiếng trong quận. 

“Theo sư thầy nghĩ, với tư cách là người cai quản quận này, ta 
phải lấy gì làm phương châm đây?” 

Vị cao tăng trả lời. 

“Chuyện đó không hề khó. Chỉ cần đại nhân không làm chuyện 
ác và làm nhiều việc thiện là được.” 

“Đó là nguyên tắc mà đứa trẻ con ba tuổi cũng biết. Ta đã lặn lội 
đường xa đến đây, chẳng lẽ ngươi chỉ có câu đó để nói với ta?” 

Nói xong câu nói đầy hợm hĩnh ấy, Maeng Sa Seong định đứng 
dậy ra về. Vị cao tăng liền giữ ông lại uống một cách trà đã rồi hãy 


https://thuviensach.vn 


đi. Thể rồi vị cao tăng liên tục rót trà vào tách của Maeng Sa Seong, 
cho dù nó đã đầy và tràn ra khắp bàn. Khi Maeng Sa Seong thét lên 
hỏi nhà ngươi đang làm gì vậy, thì vị cao tăng trả lời. 

“Đại nhân biết rằng nước trà tràn ra sẽ làm bẩn sàn nhà, vậy sao 
đại nhân lại không nhận ra số tri thức dồi dào mà đại nhân có đang 
làm hỏng nhân phẩm của đại nhân?” 

Maeng Sa Seong xấu hồ, vội vàng đứng dậy, mở cửa định bước 
ra ngoài nhưng vì hấp tấp, đầu ông va mạnh vào khung cửa. Thấy 
Vậy, vị cao tăng mỉm cười và nói. 

“Chỉ cần cúi đầu thì sẽ không va phải bất kỳ thứ gì.” 

Trong cuộc sống, có những trường hợp chỉ cần hạ mình một chút 
thì sẽ tìm được cách giải quyết rất dễ dàng trong những mối quan 
hệ với những người hay làm: khó †a. Nhưng chỉ vì lòng tự trọng nhỏ 
bé của mình mà chúng ta vẫn cố ngâng cao đầu một cách bướng 
bỉnh, nhất quyết không chịu thua thì tất dẫn đến những cuộc đối đầu. 
Có những việc chỉ cần nhún nhường một chút là sẽ được giải quyết 
nhanh chóng, nhưng chỉ vì cãi vã mà tất cả đều cảm thấy mệt mỏi 
cả về thể xác lẫn tinh thần và còn lãng phí thời gian. Hơn nữa, khi 
hai bên cứ cố gắng phân định xem ai đúng ai sai thì sẽ có nhiều 
người nữa bị kéo vào trận chiến, và đến cả họ cũng cảm thấy mệt 
mỏi và tổn thương. 

Lây một ví dụ, nếu như có ai đó đến nói với tôi “Hãy tranh luận 
với tôi xem tôn giáo của ai là tôn giáo đúng đắn nhất?” thì tôi sẽ lắng 
nghe tất cả những gì người đó nói, sau đó trả lời “Rất cảm ơn vì đã 
dạy cho tôi những điều tôi chưa biết.” Chỉ cần như thế thì cuộc tranh 
luận sẽ không kéo dài. Nếu tôi quyết tâm nói cho ra nhẽ xem tôn 
giáo của ai đúng, tôn giáo của ai sai, thì dù tôi có là người chiến 
thắng đi chăng nữa, tâm trí tôi cũng mệt mỏi mà lòng tự trọng của 
đối phương cũng bị tổn thương, và thay vì hiểu được bản chất tôn 
giáo của tôi, sự căm ghét của người ấy sẽ còn lớn hơn nữa. 

Cuối cùng, để tạo và giữ được những mối quan hệ tốt, khi nhận 
được sự giúp đỡ, lời khen, hay món quả nào đó từ người khác, ta 
phải ghi nhớ và đền đáp lại họ bằng bất kỳ hình thức nào. 

Ở một khía cạnh nào đó, cuộc sống của chúng ta là một chuỗi 

“cho và nhận”. “Sự giúp đỡ” không chỉ là giúp đỡ tài chính, mà còn 
là giúp đỡ bằng lời nói, tình cảm, hành động. Chúng ta sống và cho 


^* (( 


https://thuviensach.vn 


đi rồi nhận lại những sự giúp đỡ ấy. Tôi đã nhiều lần gặp trường hợp 
một người giúp đỡ người khác nhưng không nhận lại được lời nói 
hay hành động cảm ơn nào nên cảm thấy bị coi thường, và từ đó 
mối quan hệ giữa họ không thể tiến triển được nữa. Ngược lại, khi 
giúp một ai đó và thấy đối phương rất cảm kích về hành động của 
mình, thì ta sẽ càng muốn giúp họ thêm nhiều lần nữa. 

Chuỗi “cho và nhận” càng dài thì mối quan hệ sẽ càng khăng 
khít, tình cảm cũng sâu sắc hơn. Chuyện ta đã cho gì và nhận gì 
thật ra không quan trọng. Chỉ cần giữa cả hai phía có sự qua lại gắn 
bó thì Cũng đã đủ để làm cho mối quan hệ thân tình và đặc biệt hơn 
rất nhiều. 

Mỗi chúng ta đêu lớn lên trong những điều kiện khác nhau, có 
những kinh nghiệm khác nhau, suy nghĩ và tình cảm cũng khác 
nhau. Để những con người hoàn toàn khác nhau có thể tạo dựng 
những mối quan hệ và sống với nhau vui vẻ thật chẳng dễ dàng gì. 
Cũng giống như việc chăm chút cho vẻ bề ngoài, bạn nên nỗ lực 
đầu tư cho các mối quan hệ, bởi đó chính là điều kiện cần thiết để 
hạnh phúc. Trong Bảo vương tam muội niệm Cũng có nói “Đừng 
mong chờ rằng người khác sẽ nghe và phục tùng theo ý của mình”. 
Nếu tất cả mọi việc đều diễn ra theo ý ta thì ta sẽ rất dễ trở nên tự 
mãn. Vì vậy hãy sống thật khôn ngoan, hãy nghĩ tất cả những người 
gây khó dễ cho ta đều là thây dạy cho ta những bài học về cuộc 
sống. 

Ngày hôm nay, người làm khổ bạn cũng là thầy của bạn, người 
làm bạn vui cũng là thầy của bạn đấy. 

Bạn cảm thấy cô đơn ư? 

Lý do bạn cảm thấy cô đơn liệu có phải vì 

Bạn đang đóng chặt cánh cửa trái tim của mình với những người 
khác? 

Tôi giỏi hơn họ. 

Tôi có suy nghĩ khác họ. 

Tôi không thể hiểu được họ. 

Phải chăng những suy nghĩ này đang chất chứa trong bạn ? Vậy 
thì làm sao bạn có thể không cô đơn được. 

Hãy mở cửa trái tim mình và tiến đến với mọi người. 

Con người chúng ta, không khác nhau nhiều đến thế đâu. 


https://thuviensach.vn 


Đôi khi, trông bạn mệt mỏi, 

Dù tôi không thể làm được gì nhiều, nhưng chỉ việc tôi có thể an 
ủi bạn thôi 

Cũng đem lại cho tôi niềm hạnh phúc không ngờ. 

Tôi cảm thấy như mình đã được gặp gỡ bạn ở một nơi nào đó 
sâu thẳm hơn thường ngày. 

Có những người luôn luôn nói những điều đúng đắn. 

Nhưng những lời họ nói lại không truyền cảm hứng gì cả. 

Có thể là vì, trong những câu chuyện toàn những lời đúng đắn ấy 

Họ đang cố che giấu chính con người thật của mình chăng? 

Để thực sự thông cảm cho người khác và được người khác 
thông cảm 

Bạn phải cho đối phương thấy cả những phần sâu thẳm nhất, 
yếu đuối nhất của mình. 

Đề không phải giữ hình tượng nữa, bạn Cũng cần có dũng khí. 

Nếu bạn luôn tự nghĩ rằng mình tài giỏi hơn những người khác 

Thì bạn sẽ không bao giờ phá vỡ được rào cản đó. 

Phải biết cách hạ mình xuống và sống thật mộc mạc, 

Như vậy bạn mới có thể đánh đỗ được bức tường chắn giữa bạn 
và người khác để trở nên gần gũi với họ hơn. 


—*k— 


Những khoanh ở giữa của thanh cơm cuộn, cho dù có được cắt 
thật mượt 

Cũng không bằng hai đầu ngoài cùng, tuy xấu nhưng lại đầy đặn 
và cực kỳ ngon. 

Con người cũng vậy, nêu quá hoàn hảo thì sẽ khó cảm nhận 
được vẻ đẹp 

Ngược lại, những người có một vài điểm yếu nhưng thành thật 

Sẽ có nhiều sức hút và có nét đẹp con người hơn. 

Bạn có biết vì sao khi bạn trò chuyện với người đó bạn không 
thấy thú vị không? 

Vì khi bị gò bó trong những phép tắc 

Con người ta không thể thành thật nói hết những điều trong lòng 
mình. 


https://thuviensach.vn 


Nếu có thể thành thật trò chuyên, thì bất kỳ cuộc đối thoại nào 
cũng sẽ trở nên thú vị. 

Nếu có ai mắng bạn, hãy cứ hạ mình xuống. 

Chỉ cần bạn tạm bỏ đi lòng tự trọng của mình trong 30 giây và 
nói “Tôi thực sự xin lỗi...” 

Thì sẽ không có chuyên tương tự xảy ra nữa. 

Còn nếu bạn nhất quyết hỏi cho ra tại sao họ làm vậy với bạn 

Thì sẽ trở thành một vòng tranh cãi luận quần không có hồi kết 
và chỉ làm tâm bạn thêm mệt mỏi mà thôi. 


—*k— 


Nếu bạn để ý một chút sẽ thấy 

Người hay nói những lời làm tổn thương người khác thường là 
những người bất hạnh. 

Vì hoàn cảnh họ lớn lên hoặc cuộc sống hiện tại của họ bất hạnh 

Nên những lời họ nói ra thường có gai và gây tổn thương cho 
người khác. 

Nếu gặp những người như thề bạn đừng nên để bụng Mà hãy 
nghĩ thầm “Bạn thật đáng thương” và cho qua chuyên trong yên 
lành. 

Có rất nhiều trường hợp những lời phê phán người khác 

Có liên quan đến những vấn để rắc rối 

Của bản thân người phê phán. 

Khi đó trạng thái tâm lý bất hạnh của người phê phán sẽ thể hiện 
ra rất rõ. 

Thế nên có đôi khi 

Chúng ta cảm thấy những người đang phê phán người khác rất 
đáng thương. 


—*— 
Dù cùng là một chuyện, nhưng hãy nói theo cách dễ nghe hơn. 
Đừng nói “Tại sao bạn lại nói câu khó nghe như vậy?” Mà hãy 


nói “Nghe bạn nói tôi cảm thấy hơi buồn.” Nghĩa là đừng nói theo 
hướng chỉ trích đôi phương Mà hãy miêu tả tâm trạng của mình. 


https://thuviensach.vn 


Đây chính là cách đối thoại đúng đắn. 

Nếu bạn cảm thấy phật lòng, thì hãy nói rằng mình cảm thấy phật 
lòng ngay lúc ấy. 

Như vậy đối phương mới có thể nhận ra ngay là mình đã sai. 

Thời điểm bạn cảm thấy phật lòng và thời điểm bạn thể hiện nó 
ra cách nhau càng xa 

Thì dòng sông ngăn cách giữa bạn và đối phương sẽ càng sâu 
và rộng hơn. 

Nếu không nói ra ngay lúc đó thì cảm xúc dồn nén càng nhiều, 

Đến khi phải nhắc đến chuyên đó thì chỉ làm cả hai cảm thấy tổn 
thương hơn. 

Bạn có nhiều kẻ thù? 

Vậy hãy tập bỏ thói quen phê phán người khác trước. Và hạ 
mình khiêm tốn hơn. 

So với một người có sức mạnh chiến thắng được tất cả kẻ thù 
của mình 

Thì một người không bao giờ tạo ra kẻ thù cho mình Đáng 
ngưỡng mộ hơn nhiều. 

Nạn nhân chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ một chiếc xe máy ồn ào 

Chính là người điều khiển nó. 

Đừng dễ đến khi bạn già đi, tai không còn nghe rõ nữa 

Lại đi oán trách người khác. 

Những lời chửi rủa dành cho người khác cũng vậy. 

Chính tâm hồn bạn sẽ là thứ đầu tiên bị vấy bẩn và khó chịu nhất 

Vì những lời chửi rủa ấy. 

DÙ có cảm thấy bị tổn thương đến mấy, cũng đừng nói ra những 
lời cuối cùng. 

Vì lời nói cuối cùng ấy 

Có thể thiêu cháy tất cả những ký ức đẹp bạn và đối phương đã 
có trước kia. 

Dù cho con người ta có thay đổi, dù cho tình huống có khác đi, 

Ta vẫn phải giữ lại những kỷ niệm mà. 


—*k— 


https://thuviensach.vn 


Một lý do khác để cho dù có cảm thấy bị tổn thương đến mấy 
chúng ta vẫn không nên nói ra lời cuối cùng, 

Là nếu bạn nói thì đối phương cũng sẽ nói ra lời cuối cùng đầy 
đau đớn ấy. 

Việc nỗ lực để lại chút khoảng cách trong những mối quan hệ Có 
nghĩa là bạn phải đủ chín chắn rồi đó. 

Cách trả thù tuyệt vời nhất 

Dành cho những người đã ghét bỏ và rời xa bạn 

Là chính bạn sẽ vì bản thân bạn mà quên họ đi, 

Rồi gặp gỡ những con người mới, giúp bản thân bạn hạnh phúc 
hơn. 

Nếu bạn luôn mong đối phương sẽ bị bất hạnh và ghen ghét họ 
vì muốn trả thù 

Thì mối lương duyên của bạn và họ sẽ dẫn trở thành ác duyên 
và cuộc sống của bạn sẽ trở nên rắc rối. 

Nếu bạn nói điều không hay về một người nào đó nhưng người 
đó không hay biết 

Và còn đến bên bạn, nói lời tử tế với bạn. 

Khi ấy bạn sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. 

Trả thù thì phải dùng cách hay nhất. 

Dùng tình yêu. 

Nhạc dù có hay đến mấy, nghe mãi cũng sẽ thấy chán. Nhưng 
đến khi bạn gần như quên mất bản nhạc ấy mà được nghe lại thì 
tâm trạng bạn sẽ rất tuyệt vời. 

Đây không phải vấn đề của bản nhạc 

Mà là vấn đề của mối quan hệ giữa bạn và bản nhạc. Cũng 
tương tự, con người ta không xấu 

Vấn đề là nằm ở mối quan hệ giữa ta và họ. 

Trong Kinh Thí Dụ của Phật giáo có câu 

“Cũng như việc trên mảnh giấy gói hương sẽ có mùi thơm của 
hương 

Còn trên sợi dây buộc cá sẽ có mùi tanh của cá, 

Bản chất của con người ta vốn sạch sẽ, nhưng sẽ bị nhuốm màu 
dân 

Mà thường thì người ta ít tự nhận ra được điều đó.” Nhuốm thẫm 
nhật 


https://thuviensach.vn 


Là như khi bạn gặp một cơn mưa phùn, nước mưa dân làm ướt 
áo rồi thắm đẫm người bạn. 

Bạn muốn mình giống ai, 

Và lúc này xung quanh bạn đang có những ai? 


—*k— 


Nếu bạn còn giữ suy nghĩ giúp đỡ người khác Để đến một lúc 
nào đó mình được đáp trả thì đó không phải là giúp đỡ. Mà chỉ là 
gửi gắm. 

Cho đi là không nghĩ đến việc nhận lại, 

Và khi bản thân bạn không thể điều chỉnh được lượng mà bạn 
cho người khác, 

Đó chính là “cho” đúng nghĩa. 

Khi trò chuyện với ai đó 

Và cảm thấy câu chuyện bắt đầu hướng về khuyết điểm của một 
người khác 

Bạn đừng nên hùa theo 

Cũng đừng ủng hộ và kể thêm những điều không hay của người 
đó 

Mà hãy chuyển chủ để sang chuyện khác. 

Nếu nói quá nhiều 

Thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ thốt ra nhiều điều không hay hơn 
là điều hay 

Vi vậy khi thấy mình nói quá nhiều, hãy biết cách tự điều chỉnh 
lại. 

Lời nói cũng giống như đồ vật. 

Khi bạn nhận được lời yêu cầu giúp đỡ 

Hãy phán đoán ngay mình có thể làm được hay không Và nếu 
bạn không thể làm được, cũng như đối với đồ vật, 

Bạn phải từ chối ngay tức khắc. 

Còn nếu đã nhận đồ 

Thì tự khắc trách nhiệm sẽ trở thành của bạn. 

Người biết cách dùng người 

Là người chia sẻ nhiều thứ của bản thân mình. 


https://thuviensach.vn 


Ngược lại, nếu chỉ dựa trên nguyên tắc cứng nhắc mà sai khiến 
người khác 

Thì rồi ai cũng sẽ bỏ đi. 

Không phải vô cớ 

Mà ai đó giữ được nhiều người ở bên cạnh mình 

Xin bạn đừng quên rằng, nếu chỉ dựa trên nguyên tắc thì tuyệt 
đối không thể làm được gì. 

Tiên sinh Dasan .Jang Yak Yong từng viết về cách giấu tài sản 
của mình. 

Cách đó thực sự là một cách rất khôn ngoan. 

“Nói chung, không có cách giữ của cải bí mật nào hay bằng việc 
chia sẻ nó. 

Nếu giúp đỡ những người. gặp khó khăn bằng của cải của mình, 

Thì những của cải biến mất không còn dấu vết ấy 

Sẽ đi sâu vào trong lòng ta và lòng người được nhận 

Trở thành những viên ngọc quý không bao giờ biến đồi.” 

Hơi thở đi vào bên trong ta và trở thành một phần của cơ thể 
chúng ta. 

Hơi thở ta đưa ra ngoài lại đi vào trong cơ thể của người khác 

Và trở thành một phần của họ. 

Như vậy, chỉ một hơi thở thôi 

Cũng có thể kết nối mỗi người chúng ta với nhau. 


Dù muốn hay không 

Tất cả chúng ta đều có liên kết với nhau. 

Vì vậy đừng bao giờ nghĩ rằng 

Mình có thể hạnh phúc khi chỉ có một mình. 


- Đạt Lai Lạt Ma 


Trong một hạt táo nhỏ có chứa cả vũ trụ. 

Có dinh dưỡng của đất, có ánh nắng, ôxy, nitơ, có mưa, có cả 
mồ hôi của người trồng cây. 

Cả vũ trụ này cũng đang nương tựa vào nhau để tồn tại. 

Vậy hiện giờ trong bạn đang có những gì? 

Mong rằng bạn sẽ có một cuộc sống biết nói lời cảm tạ. 


https://thuviensach.vn 


Chương 3. Tương lai 


“Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh 
với những người khác, 
Mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình.” 


https://thuviensach.vn 


Gửi tới những người chưa biết phải chọn 
nghề nghiệp nào cho mình 

Có rất nhiều người 

Sắp sửa tốt nghiệp đại học, hoặc đã tốt nghiệp đại học Nhưng 
vẫn chưa biết phải chọn nghề nghiệp nào cho mình. Trước hết, tôi 
muốn gửi lời này đến cho các bạn. 

Việc bạn vẫn chưa biết phải làm gì, đó không phải là lỗi của bạn. 

Từ khi vào cấp một, chúng ta đã được giáo dục theo kiểu nhồi 
nhét học thuộc là chính, 

Đến năm cuối cấp ba thì chọn trường đại học và chọn chuyên 
ngành theo điểm số mà không xét gì đến tính cách hay sở thích của 
mình. 

Đến các kỳ nghỉ thì lao vào học thêm ngoại ngữ hoặc thi lấy các 
bằng cấp khác để tích lũy chứng chỉ, như rất nhiều người khác đang 
làm. 

Thế nhưng gần như chưa từng một lần ta thực sự biết mình thích 
gì 

Và mình cảm thấy có ý nghĩa khi làm việc gì. 

Như thế dĩ nhiên là ta không thể nào biết được mình phải làm gì 
rồi. 

Trong trường hợp này, hãy thử làm theo ba điều dưới đây. 

Thứ nhất, bây giờ hoàn toàn vần chưa phải là muộn và bạn cũng 
không phải đang bị tụt lại phía sau đâu. 

Ngay từ bây giờ hãy trải nghiệm hết mức có thể. Hãy hoạt động 
tình nguyện, đi du lịch nhiều nơi, làm thêm, thực tập ở nhiều chỗ. 

Hãy làm phong phú cả đời sống văn hóa của mình, Và học 
những thứ bạn muốn mà chưa được học. 

Hãy thử tham gia sinh hoạt tôn giáo, hãy đứng lên bảo vệ những 
người yếu hơn, 

Hãy làm quen với những người bạn ngoại quốc nữa. 

Khi đã có được nhiều kinh nghiệm đa dạng, 

Bạn sẽ biết được bạn cảm thấy vui và có ý nghĩa khi làm công 
việc gì. 


https://thuviensach.vn 


Không cần ai chỉ dạy, bạn Cũng có thể nhìn thấy được con 
đường của mình. Và rốt cuộc, bạn sẽ không lãng phí chút thời gian 
nào. 

Thứ hai, hãy đọc nhiều thể loại sách. 

Khi ngồi trên tàu điện ngầm, đừng chỉ chăm chăm dùng điện 
thoại, mà hãy đọc sách. 

Tản văn, sách du ký, sách thời trang, sách marketing, sách kinh 
tế thế giới, 

Tiểu thuyết, thơ, sách tĩnh tâm, sách giáo dục, sách kỹ năng, 
sách triết học Đông Tây, 

Hay bất kỳ quyên sách nào nói về xu hướng thịnh hành hiện nay. 

Đừng quá kén chọn thể loại sách mà hãy đọc 

Bát kể là sách thời sự, kinh, truyện tranh, tâm lý học, thể thao. 

Sách sẽ giúp ta mở mang tầm mắt nhìn thế giới 

Và giúp ta gián tiếp trải nghiệm được nhiều điều hơn. 

Thứ ba, hãy yêu thật chăm chỉ. 

Nếu có ai đó yêu thương bạn, nếu có ai đó thích bạn hết lòng, 

Hãy gặp gỡ họ, càng gặp được nhiều loại người càng tốt. 

Với những người nói rằng mình không có ai để gặp 

Đó là vì họ chưa thực sự nỗ lực để làm được điều đó đấy thôi. 

Chuyện yêu đương cũng phải nỗ lực như khi làm việc thì mới có 
thể gặp được nhân duyên. 

Còn nếu mãi chờ đợi với suy nghĩ cứ sống đến một ngày nào đó 
cũng sẽ gặp được thôi thì sẽ rất muộn màng. 

Không người thầy nào có thể giúp con người ta trưởng thành 
được nhiều như tình yêu. 

Cũng không gì có thể cho ta biết rõ bản chất mình là người như 
thế nào như tình yêu. 

Càng có nhiều kinh nghiệm bạn sẽ càng có con mắt nhìn người, 

Bạn sẽ gặp được người tốt, sẽ kết hôn và không bao giờ phải ly 
hôn. 

Và nếu bạn dã ổn định và hạnh phúc thì sự tự tin Cũng sẽ đến 
với bạn, 

Khi ấy, bạn có thể làm được bắt cứ thứ gì. 

Bạn hãy nhớ kỹ ba điều này, và đừng quá quan tâm đến ánh mắt 
của người khác, 


https://thuviensach.vn 


Nếu thấy có linh cảm hãy hành động ngay. 

Vậy là đủ. Rồi trong quá trình hành động bạn sẽ dần hiểu thêm. 

Rằng bạn muốn làm gì, và bạn là người như thể nào, 

Hỡi những bạn trẻ tiềm tàng nhiều khả năng rộng mở, hây cố 
lên, tôi luôn ủng hộ các bạn. 

Có nhiều bạn vần chưa biết mình có hứng thú với lĩnh vực nào. 

Có lẽ là do các bạn vẫn chưa được làm chủ cuộc sống của chính 
mình 

Mà vẫn đang loay hoay với cuộc sống theo ý người khác. 

Các bạn hãy sống một cuộc sống không phải để làm hài lòng 
người khác 

Mà làm hài lòng chính bản thân mình. 

Hõi các bạn trẻ, 

Đừng cảm thấy khổ tâm do tự ti rằng bạn đang tuột lại phía sau 
người khác. 

Cuộc sống đâu phải là cuộc chiến cạnh tranh với bạn bè xung 
quanh, 

Mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình. 

Đừng chỉ chàm chăm cố gắng vượt qua các bạn mình, 

Mà thay vào đó hãy đâu tư thời gian để tìm ra màu sắc và nhiệt 
huyết của chính mình. 


—*k— 


“Sư Hae Min, sau này sư hãy trở thành một vị sư lớn như sử 
Pháp Tĩnh.” 

“Cảm ơn anh. Nhưng tôi không muốn trở thành sư Pháp Tĩnh, 

Tôi chỉ muốn trở thành sư Hae Min mà thôi.” 

Đừng cố gắng để trở thành một ai đó. 

Hãy trở thành chính bản thân mình, một và duy nhắt! 


—=*= 
Kể từ bây giờ 

Đừng vì người khác bảo hay, 

Đừng vì bạn bè mình nhiêu người làm mà làm theo, 


https://thuviensach.vn 


Đừng sống như một con cá tuế, di chuyển theo bầy đàn từ bên 
này sang bên kia. 

Hãy xây dựng ý kiến chủ quan của mình 

Và trở thành người sáng tạo, tạo nên xu hướng mới. 

Hãy phá vỡ những hình mẫu quen thuộc cứng nhắc đi. 

Nếu tôi có con cái thì tôi rất muốn dạy cho chúng một điều. 

Rằng cho dù ta có nổi tiếng hay có nhiều quyền lực, tiền bạc đi 
chăng nữa 

Thì ta cũng chỉ là con người giống như nhau. 

Rằng người khác không có gì đặc biệt 

Cũng giống như chúng ta rất đỗi bình thường. 

Chính vì vậy không cần phải cảm thấy thua kém ai trong cuộc 
sống. 

So với một nhà hàng món gì cũng có 

Thì những nhà hàng ngon chuyên một, hai món sẽ nổi tiếng hơn 
nhiều. 

Khi nuôi dạy con cái mình 

Đừng yêu cầu chúng phải học giỏi tất cả các môn 

Mà hãy giúp chúng có thê học nhiều hơn, sâu hơn vê lĩnh vực 
mà chúng giỏi. 

Không chỉ việc học hành giỏi giang và thi được điểm cao mới gọi 
là tài giỏi 

Mà biết đồng cảm với những cảm xúc của người khác 

Và cùng chia sẻ những cảm xúc đó với họ cũng là tài giỏi đó. 

Tôi có một điều muốn nhờ các bậc làm cha mẹ. 

Nếu thực sự muốn con mình thành công 

Thì hãy giảm bớt sự quan tâm và sự kỳ vọng đối với con cái 

Và chuyển bớt sự quan tâm đó sang cha mẹ mình. 

Như vậy thì con cái chúng ta có thể trưởng thành tốt hơn rất 
nhiều. 

Từ nhỏ chúng ta đã được đặt trong những cái khuôn định sẵn 

Chỉ học cách cạnh tranh với người khác, 

Chứ không được học cách tận hưởng cuộc sống, 

Cũng như cách thực sự tôn trọng người khác. 

Giá như ngay từ khi còn nhỏ chúng ta được dạy cách tự suy nghĩ 


https://thuviensach.vn 


Hoặc cách phát triển những kỹ năng không thể đánh giá bằng 
điểm số 

Thì tốt biết bao. 

Tại sao ở trường học người ta không dạy cho chúng ta 

Những thứ thực sự quan trọng trong cuộc sống? 

Ví dụ như, 

Cách nấu ăn, lái xe, quản lý tiền bạc, 

Cách quản lý cân nặng, cách hẹn hò, 

Cách đối nhân xử thé, 

Cách sử dụng hiệu quả các kỹ năng đối thoại, 

Cách đứng lên sau khi vấp ngã, 

Cách yên lặng nhìn lại trái tim mình... 

Đừng cố gắng thu thập cho mình thật nhiều những tắm bằng kỹ 
năng 

Chỉ vì mình phải làm như thế dê' cạnh tranh, 

Mà hãy thu thập những tắm bằng đó vì mình thấy vui và muốn 
học những điều mới lạ. 

Nếu chỉ lo đạt được kết quả và bỏ lỡ niềm vui mà quá trình mang 
lại 

Thì đó chính là nỗi đau rất lớn của con người. 

Hãy luôn ghi nhớ cách tận hưởng quá trình. 

Cho dù bạn bắt đầu các hoạt động tình nguyện chỉ vì điểm số 

Thì sau khi hoạt động một thời gian bạn sẽ nhận ra được ý nghĩa 
của tình nguyện 

Và phát hiện ra lòng từ bi bên trong mình mà bấy lâu bạn không 
hề hay biết. 

Vì vậy việc bạn bắt đầu làm việc thiện với động cơ gì không quan 
trọng 

Bằng việc bạn đã thực hiện nó. 

Có người nghiên cứu cách đánh chữ trước 

Rồi mới đụng đến bàn phím máy tính. 

Cũng có người sử dụng bàn phím ngay không cần biết mình có 
đánh được hay không. 

Có người học tiếng Anh bằng cách học thuần thục các ngữ pháp 
trước 

Rồi mới gặp gỡ và đối thoại với người nước ngoài. 


https://thuviensach.vn 


Cũng có người học theo kiểu va chạm trước, thử sức ngay từ 
ngôn ngữ cơ thể. 

Thường thì kiểu người thứ hai sẽ tiến bộ nhanh hơn kiểu người 
thứ nhất. 

Vì kiểu người thứ hai không sợ việc mắc lỗi hay sai lầm. 

Trên thề gian này không có thứ gì gọi là sự chuẩn bị hoàn hảo. 

Dù gì cuộc sống cũng là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm 

Dạy cho tâm hồn chúng ta trưởng thành từng ngày. 

Dĩ nhiên chúng ta vẫn phải suy nghĩ và nghiền ngẫm trước khi 
đưa ra quyết định 

Nhưng nêu cứ chờ mãi cho đên khi nào chắc chắn được 100 
phần trăm 

Rồi mới bắt đầu thì có thể mọi chuyện đã muộn màng. 

Giả như có thất bại đi chăng nữa, 

Hãy nhớ rằng không có người thầy cuộc sống nào tốt hơn “thất 
bại” đâu. 

Trong cuộc sống sẽ có những khoảnh khắc bạn cảm thấy phân 
vân 

Như ngay trước khi bạn đóng dấu quyết định một điều gì đó 
quan trọng 

Cho dù trước đó đã cân nhắc rất nhiều. 

Những lúc như vậy đừng chằần chừ mà bỏ qua quyết định của 
mình. 

Bạn đã dành ra rất nhiêu thời gian cho quyết định này kia mà? 

Đừng ngoảnh lại nhìn mà hãy cứ đi thẳng về phía trước, Như 
chú tê giác một sừng. 

Hãy cữ giữ vững niềm tin và bước lên phía trước. 

Vốn dĩ chúng ta không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người trên 
thế gian này. 

Nếu chỉ vì sợ sự phê phán của thiểu số 

Mà không dám nói ra suy nghĩ của mình thì thật không phải. 

Có thê bạn sẽ có thêm vài kẻ thù 

Nhưng cũng sẽ có thêm nhiều người đứng về phía bạn và ủng 
hộ bạn 

Nếu bạn tận dụng cơ hội này. 

Đừng cố tránh né. 


https://thuviensach.vn 


Khi người khác gọi, đó chính là thời điểm thích hợp cho bạn. 

Nếu bạn cứ khăng khăng rằng mình phải chuẩn bị thêm nữa 

Mặc người khác nói rằng ngay lúc này bạn đã rất ồn rồi 

Thì bạn chỉ làm kéo dài thời gian và để lỡ mắt thời điểm của 
chính mình 

Và đến khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, lại chẳng còn ai gọi bạn 
nữa. 

Đừng tránh né, hãy thử sức mình. 

Buồi sáng khi thức dậy, hãy tự nói với mình. 

“Tôi hôm nay 

Sẽ không sống thụ động, 

Sẽ không chỉ làm theo những gì người ta bảo. 

Tôi sẽ sống cuộc sống của riêng mình 

Cuộc sống do chính tôi dẫn đường!” 

Hãy đặt cho mình một mục tiêu nhất định phải dạt được trong 
tuần này. 

Hãy đề ra ngay lúc này. 

Việc bạn có mục tiêu và không có mục tiêu rất khác nhau. 

Vì vũ trụ này cũng chính là tâm hồn của chúng ta, 

Tất cả mọi chuyện trong vũ trụ đều bắt đầu từ “một suy nghĩ” mà 
ta giữ trong tâm hồn. 

Nếu tâm hồn thô lỗ, thì thân thể sẽ nặng nà. 

Ngược lại, nếu tâm hồn nhẹ nhàng, thì thân thể sẽ trở nên mễm 
mại hơn. 

Cho dù ước mơ của bạn chỉ là một ước mơ giản dị Hãy cứ kể về 
ước mơ ấy cho người khác nghe. 

Đến khi bạn kể ước mơ ấy cho khoảng mười người Thì tỷ lệ ước 
mơ ấy trở thành sự thật sẽ rất cao. 

Hãy hành động thật tự tin 

Như thể bạn đã đạt được ước mơ. 

Và hãy luôn chuẩn bị thật chăm chỉ. 

Cứ thế, ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật, một cách thần kỳ. 


—ooQoo—— 


https://thuviensach.vn 


Vì một cuộc sống 
hạnh phúc và có ý nghĩa 
ôi đã bị lừa” 

Cuối những năm 80, vừa vào cấp ba chưa được một 
tháng thì tôi đã phải trải qua cảm giác thất vọng và phẫn nộ sầu sắc 
nhất cuộc đời mình. Từ nhỏ cho đến những năm cấp hai, tôi là một 
học sinh rất nghe lời thầy cô và chăm chỉ học hành, năm nào cũng 
xếp nhất nhì trường, không thì cũng thuộc loại khá giỏi. Có lần tôi 
hỏi thầy chủ nhiệm rằng tôi có nên vào một trường chuyên ngoại 
ngữ để học cấp ba như vài bạn cùng lớp hay không. Nhưng thầy đã 
khuyên tôi hãy học ở một trường bình thường, vì trường chuyên sẽ 
dễ bị áp lực và căng thẳng. Thế nên tôi đã nghe lời thầy, đăng ký 
vào một trường cấp ba bình thường ở khu Gangbuk, Seoul. 

Khi nhập học, trước khi chia lớp tôi được phát cho một tờ đăng 
ký chọn học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Đức hay tiếng Pháp, cũng 
như muốn được xếp vào khoa Toán hay khoa Văn. Theo lời một anh 
mà tôi quen thì trường này có truyền thống “khoa Toán, lớp tiếng 
Đức” luôn là lớp học giỏi. Vì tính tôi không hợp với khoa Toán mà 
hợp với khoa Văn hơn, nên tôi đã cân nhắc cả điểm số cùng tính 
cách của mình và chọn “khoa Văn, lớp tiếng Đức”. Thề nhưng đến 
ngày khai giảng, sau khi 

tất cả học sinh năm đầu chúng tôi được gọi ra sân vận động 
trường, thầy giáo tiếng Đức bước ra phát biểu. Thầy nói rằng dù bản 
thân là người dạy tiếng Đức, thầy vẫn nghĩ rằng tiếng Pháp là thứ 
ngoại ngữ được sử dụng rộng rãi hơn cả, và cho dù là giáo viên 
tiếng Đức, nếu có con thầy sẽ để con thầy học tiếng Pháp. Cứ thé, 
thầy tiếp tục bài diễn thuyết ca ngợi tiếng Pháp kéo dài gần 45 phút 
đồng hồ. Thật ra khi đó tôi rất thích các bộ phim của các đạo diễn 
Pháp như Luc Besson, Leos Casas, Jean Jaques Beineix, thề nên 
trước bài diễn thuyết đầy sức thuyết phục của thầy giáo tôi đã 
chuyên sang lớp tiếng Pháp. 

Và tôi đã bị lừa như thế. Đến khi chia lớp xong xuôi, sự thật hoàn 
toàn khác với những gì tôi chờ đợi! 


https://thuviensach.vn 


Trong số sáu lớp, chỉ có hai lớp tiếng Pháp, và đúng như dự 
đoán thành tích học tập của hai lớp này cũng thấp nhất. Sự thật này 
đã được các thầy cô dạy các môn khác xác nhận lại nhiều lần. Các 
thầy cô khi ấy dường như cũng ghét việc phải dạy đám học sinh ở 
vùng ngoại ô Gangbuk chúng tôi chứ không được dạy học sinh khu 
Gangnam, nên liên tục so sánh chúng tôi với đám học sinh ở phía 
bên kia sông ấy. Sau khi nghe đi nghe lại những lời như thề từ nhiều 
thầy cô, ngay từ học kỳ đầu tiên của cấp ba lớp tôi đã cảm thấy 
mình là kẻ thất bại từ lúc nào không hay. Tất cả những gì tôi đã làm 
chỉ là nghe theo lời của thây cô, thề mà tôi lại không thể nào xóa đi 
được cái cảm giác mình đã bị lừa, và mình bị tụt lại sau cả vạch xuất 
phát rất nhiều. Kiểu như cứ ai làm theo quy tắc và nghe lời thầy cô 
là sẽ bị đối xử như kẻ ngốc, còn ai nhanh chân đổi hộ khẩu để được 
xếp vào trường ở Gangnam hoặc không bị dụ dỗ bởi những lời ngon 
ngọt của thầy cô thì sẽ được xem là học sinh thông minh và có năng 
lực vậy. 

Nhưng nỗi thất vọng của tôi mới chỉ bắt đâu mà thôi. Càng học 
lên, nỗi thất vọng mà kiểu giáo dục nhồi nhét chỉ nhằm mục tiêu vào 
đại học mang đến cho tôi đã không chỉ dừng lại ở việc trường không 
giỏi hay lớp tôi có thành tích học tập tệ hơn các lớp khác. Buồi sáng 
phải có mặt ở trường từ bảy giờ rưỡi sáng, đến mười giờ tối mới kết 
thúc giờ tự học, sau đó cố lê cơ thể mệt mỏi sang phòng đọc. Mỗi 
lần như vậy tôi không thể nào hiểu được số kiến thức mà tôi đang 
cố học thuộc lòng này sẽ có ý nghĩa gì và giúp ích được gì cho cuộc 
sống của tôi. 

Chuyện tôi có suy nghĩ gì, có tài năng gì, có ước mơ gì... gần 
như hoàn toàn bị phớt lờ. Tất cả cứ như một trò chơi xem ai là 
người hấp thụ được nhanh nhất số kiến thức mà các thầy cô nhồi 
vào. 

Có một lẫn đốt lò vào mùa đông, nhìn đám khói đen bốc lên từ 
Ống khói của trường, tôi có cảm tưởng như mình không phải đang ở 
trường, mà đang ở trong một công xưởng sản xuất vậy. Sàn lớp học 
bằng bê tông lạnh ngắt, những trận roi đòn dành cho đám học sinh 
dám từ bỏ cuộc chiến thi đại học, cánh cổng trường đóng chặt, giá 
trị con người được đánh giá qua điểm số, âm nhạc và mỹ thuật bị 
xem thường, còn các hoạt động ngoại khóa là trò đùa phí thời gian. 


https://thuviensach.vn 


Trường học giống như một cái máy rập khuôn ra chúng tôi - 
những sản phẩm giống hệt nhau, chỉ cần học sinh nào chệch khuôn 
một chút thôi sẽ bị xem là sản phẩm lỗi ngay. Khi ấy ngoài chuyện 
học trên trường, tôi còn rất nhiều những suy nghĩ và những câu hỏi 
mang tính tổng thể khác về cuộc sống. Nhưng việc có những suy 
nghĩ ấy cũng đã vượt ra ngoài khuôn khổ của hệ thống giáo dục lấy 
việc vào đại học là mục tiêu duy nhất, và thế là tôi cũng đã bị đóng 
một con dấu sản phẩm lỗi lên mình. Kể từ đó, tôi quyết tâm phải 
thoát ra khỏi hệ thống giáo dục cứng nhắc đến nghẹt thở của Hàn 
Quốc, rồi sau nhiều khó khăn tôi cũng đặt chân đến Mỹ. Khi ấy tôi 
chỉ có cảm giác như mình vừa thoát ra khỏi một cái công xưởng sản 
xuất kiêm nhà tù vậy. 

Không phải vì tôi từng học ở Mỹ, và hiện đang dạy sinh viên ở 
Mỹ mà tôi muốn nói rằng ngành giáo dục của Mỹ xuất sắc hay nhận 
xét bi quan về ngành giáo dục Hàn Quốc. Quá trình phát triển của 
hai nước khác nhau, chưa kể lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa hai nước 
cũng khác nhau, nên sẽ rất vô lý để phán xét hình thức giáo dục nào 
hay và hình thức giáo dục nào dở. Nhưng tôi có vài điều muốn chia 
sẻ với các bạn học sinh vẫn đang vẫy vùng trong hiện thực bí bách 
này. 

Thứ nhất, cho dù người khác có cố đánh giá bạn bằng điểm số 
hay xếp hạng ở trường và luôn đề cao tầm quan trọng của chúng, 
thì chỉ cân bản thân bạn không nhìn nhận theo cách của họ, điểm số 
và xếp hạng sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Bởi giá trị của mỗi người là 
do chính người đó quyết định, mặc cho người khác có nói gì đi 
chăng nữa. Đánh giá giá trị của một người chỉ theo duy nhất một 
tiêu chuẩn học hành là một chuyện rất buồn cười. Nếu có ai đó đòi 
đánh giá bạn, hãy mặc kệ và nghĩ “Giá trị của tôi, tự bản thân tôi 
biêt!” 

Thứ hai, nếu cố gắng đo đếm và so sánh hạnh phúc của mình và 
người khác thì bạn sẽ không bao giờ trở nên hạnh phúc. Một sư 
thầy lớn tuổi hơn tôi có nói: “Khi cúi xuống nhìn sẽ thấy có rất nhiều 
người dưới mình, khi ngước lên nhìn cũng sẽ thấy có rất nhiều 
người trên mình.” Trên thế gian này có hằng hà sa số những người 
có điểm số cao hơn ta, có điều kiện tốt hơn ta. Vì vậy nếu bạn lấy 
hạnh phúc của họ làm tiêu chuẩn hạnh phúc cho mình, thì đến tận 


https://thuviensach.vn 


lúc chết bạn cũng không thể tìm được hạnh phúc đích thực của 
mình đâu. Nếu liên tục so sánh mình với người khác, thì bạn sẽ chỉ 
có thể nghĩ rằng “Mình quá bất hạnh” mà thôi. Chúng ta càng ít bận 
tâm đến người khác thì chỉ số hạnh phúc của chúng ta sẽ càng tăng. 

Thứ ba, bạn cần có dũng khí để tự chọn hướng đi cho cuộc đời 
mình. Khi sống theo cuộc sống do người khác định sẵn thì tuy có thể 
sống an toàn hơn một chút nhưng bạn sẽ không thể trở thành chủ 
nhân thực sự của cuộc đời mình. Nếu muốn sống cuộc sống của 
chính mình thì cho dù người khác có nói gì, nhận xét gì, đánh giá gì, 
bạn phải dũng cảm vượt qua và tìm lây con đường của riêng mình. 

Thứ tư, đừng chỉ dành thời gian để học theo suy nghĩ của người 
khác, mà phải tập hỏi bản thân mình nghĩ gì về những suy nghĩ ấy. 
Việc tiếp thu suy nghĩ của người khác vô điều kiện khiến ta không 
thể trở thành chủ nhân của tri thức, và những tri thức ấy cũng vô 
nghĩa, và không có chỗ dùng. Đừng chỉ vì đó là câu nói của một 
người nỗi tiếng, hay của 

một người học nhiều hơn mình mà nghe theo ngay, bạn phải biết 
nghi ngờ và tự đặt câu hỏi về câu nói ấy. 

Cuối cùng, nếu muốn có được hạnh phúc thực sự, bạn đừng làm 
công việc mà người khác chỉ, hay người khác bắt bạn làm, mà hãy 
tìm ra công việc mình yêu thích và cảm thấy nó có ý nghĩa. Bố mẹ, 
thầy cô, hay bất kỳ ai cũng không thể thay bạn sống cuộc sống của 
bạn. Đa số thời gian của cuộc đời bạn sẽ là băn khoăn giữa “sống 
theo ý người khác” hay “sống theo ý mình”, điều này chỉ một mình 
bạn có thể quyết định mà thôi. Hãy tự tìm ra thứ bạn thực sự muốn 
và cảm thấy nó có ý nghĩa, sau đó thực hiện nó. 

Những ngày này, tôi thực sự muốn vỗ về, cổ vũ các bạn trẻ đang 
gặp nhiều khó khăn và hoang mang như tôi ngày trước. 

Giá trị của bạn không được đo bằng số tiền bạn có hay học vấn 
của bạn 

Mà phải được đo bằng việc 

Bạn đã chia sẻ được bao nhiêu với những người khác Trong 
cuộc đời mình. 

Hãy tạo nên giá trị của bản thân mình theo thước đo ấy. 

Việc bạn tốt nghiệp trường đại học nào không quan trọng. 


https://thuviensach.vn 


Việc bạn sống cuộc sống nào sau khi tốt nghiệp đại học mới là 
điều quan trọng. 

Tại Google, khi có chương trình tuyển dụng mới 

Họ không giao việc đó cho một nhóm nhỏ vài người 

Mà họp rất nhiều người lại và cùng tiền hành tuyển chọn. 

Lý do là vì, họ biết rõ rằng, theo bản năng 

Con người ta thường có xu hướng chọn người giống mình. 

Khi tuyển dụng, tôi chỉ xem xét một điếu duy nhất. 

Tôi rất thích những người biết nói “Tôi cũng có thể sai”. 

Như vậy tôi sẽ chẳng cần xét đến những điều kiện khác của họ 
nữa. 

Những người biết nói như vậy là người có tự tin, 

Và có thể hợp tác với nhiều người khác. 

- Ahn Cheol Soo 

Khi tìm việc làm 

Bạn hãy để ý xem nhân viên của công ty ấy đã công tác ở đó lâu 
chưa 

Hay là thay đổi thường xuyên. 

Xét trên một phương diện nào đó, điều này còn quan trọng hơn 
cả quy mô công ty và lương bồng. 

Nếu không phải vì sa thải mà nhân sự thay đổi liên tục Thì chắc 
chắn phải có lý do gì đó. 


—*— 


Khi mới bắt đầu công việc 

Nếu cứ cố gắng làm tốt hơn người khác 

Bạn sẽ cảm thấy sợ. 

Đừng cố gắng vì muốn làm tốt hơn người khác 

Mà hãy cứ chăm chỉ làm công việc của mình. 

Dù bạn làm việc không hoàn hảo, nhưng cực kỳ chăm chỉ 

Thì người khác cũng sẽ cảm động trước sự chân thành của bạn 

Họ sẽ thông cảm cho bạn hơn và sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ 
bạn. 


—*k— 


https://thuviensach.vn 


Những môi trường làm việc mà bạn nghĩ rằng tốt hơn môi trường 
làm việc của mình, 

Nếu quan sát kỹ bên trong đó 

Bạn cũng sẽ thấy được những khó khăn mà bạn chưa bao giờ 
nghĩ tới. 

Khi bạn ý thức được điều đó, bạn sẽ cảm thấy trân trọng nơi làm 
việc hiện tại hơn rất nhiều. 


—*k— 


Người ta thường nghĩ rằng 

Một cấp trên giỏi là người biết nhiều về kỹ thuật chuyên môn 

Hơn là những người làm việc dưới quyền mình. 

Nhưng trong thực tế, có những điều kiện còn quan trọng hơn 
nữa, 

Đó là sự thân thiết với nhân viên, khả năng tiếp cận nhân viên, 


Và năng lực ¬ ¬ 
Hướng dân nhân viên giải quyêt vân đê bằng những câu hỏi 
thích đáng. 


Nếu bạn là cấp trên 

Đừng chỉ ưu tiên chăm lo 

Cho những mối quan hệ đối ngoại. 

Điều này chỉ nên xếp ở hạng hai. 

Điều quan trọng nhất 

Là phải chú ý xem việc mình làm sẽ tạo ra những thay đổi có tính 
thực tê' nào 

Đối với cấp dưới và khách hàng của mình. 

Một người lãnh đạo khôn ngoan 

Là người không bao giờ tạo nên một nhóm 

Chỉ toàn những người luôn luôn đồng ý với ý kiến của mình. 

Phải có những người biết phản đối ý kiến của bạn 

Thì bạn mới có thể nhìn thấy cả những điều mà mình không nhìn 
thấy được. 

Một người lãnh đạo kém 

Sẽ luôn muốn đứng ra can thiệp và điều chỉnh tất cả mọi thứ. 


https://thuviensach.vn 


Cứ thế, những người dưới quyền sẽ chỉ biết làm những việc mà 
họ được giao sẵn. 

Khả năng biết tin tưởng nhân viên khi đã giao việc cho họ 

Và biết cách chờ đợi để họ có thể hoàn thành công việc Cũng 
như tạo cho nhân viên suy nghĩ phải có trách nhiệm với công việc 
được giao 

Là một khả năng cực kỳ quan trọng của người lãnh đạo. 

Sự tận tâm của nhân viên với công ty 

Không phải là ở lại công ty làm việc đến tận khuya 

Cũng không phải là không xin nghỉ phép dù vẫn còn ngày nghỉ. 

Sự tận tâm phải được đánh giá 

Bằng hiệu quả công việc 

Và những lợi ích cụ thể mà họ mang đến cho công ty. 

Chúng ta thường mong rằng mình sẽ no bụng từ chén rượu đầu 
tiên. 

Tương tự, khi mới bắt đầu công việc làm ăn đầu tiên, 

Quyển sách đâu tiên, album đầu tiên, bộ phim đầu tiên, buổi triển 
lãm đầu tiên, 

Ai cũng mong rằng mình sẽ được người khác biết đến. Nhưng 
đáng tiếc, những kỳ tích như vậy thường rất ít xảy ra. 

Cũng giống như việc sẽ không có kết quả nếu không nguyên 
nhân, 

Nếu không có sự chuẩn bị, sự nỗ lực cộng thêm kinh nghiệm 
được tích lũy lâu năm 

Thì bất kỳ chuyên gì cũng không thê dễ dàng thành công được. 

Việc mọi thứ đều được như ý muốn 

Không hẳn đã là chuyện tốt. 

Nêu mọi thứ đều dễ dàng theo ý muốn 

Thì con người ta sẽ trở nên lười biếng, kiêu ngạo, không biết nỗ 
lực 

Và cũng không biết đến những khó khăn của người khác. 

Chưa biết chừng những khó khăn mà bạn đang gặp phải lúc này 

Chính là những bài học đáng giá cho cuộc đời của bạn. 

Người ta không bao giờ quất roi vào những con ngựa đang đứng 
yên một chỗ. 

Người ta chỉ quất roi vào những con ngựa đang chạy. 


https://thuviensach.vn 


Khi bị cấp trên khiển trách 

Hãy biết ơn điều đó và nghĩ rằng điều đó chứng minh cho việc 

Bạn đang làm tốt, đang phát triển tốt và cấp trên muốn bạn làm 
tốt hơn nữa. 

Nếu làm được vậy, bạn sẽ càng trưởng thành hơn. 

Người thành công 

Là người biết cách gửi lời khen tặng đến cho những người thành 
công khác. 

Người thất bại 

Là người chỉ biết phê bình những người đã thành công. 

- Napoleon HiIIf 

Có thứ còn quý hơn tiền bạc 

Đó là “sự tự do” của chính mình. 

Dù có vất vả 

Nhưng được tự do sống theo cách của mình 

Sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều 

So với cuộc sống tuy kiếm được chút tiền nhưng luôn phải để ý 
đến thái độ của người khác. 

Đừng bán sự tự do của mình đi chỉ vì tiền. 


—*k— 


Nếu như có ai đó nói với bạn rằng 

Họ đã sắp xếp sẵn mọi thứ cho cuộc đời của bạn 

yêu cầu bạn đi theo con đường đó, nói rằng nếu bạn đi theo con 
đường đó bạn sẽ thành công, 

Thế nhưng đó lại không phải là con đường bạn muốn đi 

Thì bạn hãy cứ bỏ chạy. 

Hãy sống cuộc sống của mình. 

Cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn! 


——— 
Cầu trả lời mơ hồ và ngu muội nhất trên thế gian này 


Chính là câu “Cái gì cũng được.” 
Trong sô những người đã lớn vân có những người như trẻ nít 


https://thuviensach.vn 


Luôn dựa dẫm vào người khác và hy vọng người khác sẽ 

quyết định mọi việc giúp mình 

Thay vì tự mình quyết định mọi việc. 

Chính vì vậy trên thề gian này có nhiều người truyền đạo tâm địa 
xấu 

Lợi dụng tâm lý đó để tạo lợi ích cho mình. 

Đừng trao quyển quyết định của cuộc đời mình cho bắt kỳ ai. 

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời bạn. 

Dù là Đức Phật, chúa Giêsu hay bất kỳ đắng tối cao nào cũng 
vay 

Nhờ có “bản thân bạn” nên sự tối cao thần thánh của họ mới có 
thê tồn tại. 

Hãy yêu chính bản thân bạn hơn bắt kỳ ai. 


—*— 


Lý do tôi muốn trở thành người tu hành, 

Là vì tôi ghét cuộc sống cứ phải đấu đá không ngừng rồi sau đó 
đối diện với cái chết. 

Tôi nhận ra rằng sẽ vô nghĩa như thề nào 

Nếu cứ cạnh tranh không ngừng cả đời để thành công rồi kết 
thúc bằng cái chết. 

Tôi không muốn sống cuộc sống phải lo lắng người khác nghĩ gì 
về mình 

Cũng không muốn phải cố gắng leo lên nắc thang đo thành công 
do người khác đặt ra 

Và làm hài lòng những tiêu chuẩn và sự kỳ vọng của họ. 

Tôi không hiểu được lý do tại sao chúng ta phải sống như thế cả 
đời 

Và rồi chết đi. 

—*= 
Để nhảy bungeeZ 


Chỉ có một nguyên tắc duy nhất. 
Là bước ra, và nhảy. 


https://thuviensach.vn 


Càng suy nghĩ nhiều, bạn sẽ càng khó nhảy. 

Càng suy nghĩ nhiều, bạn sẽ không làm được thứ mình muốn 

Mà chỉ than thở rằng khó lắm, mệt mỏi lắm. 

Hãy cứ bước ra, và nhảy thôi. 

Nếu bạn không có suy nghĩ 

Mình mắc nợ ai đó 

Thì bạn có thể ngẳắng cao đầu 

Trước bắt kỳ ai. 

Nếu bạn đang sống một cuộc sống trong sạch không có chút tà 
tâm 

Thì bạn không cần phải sự gì khi mình chỉ đang nói lời đúng đắn. 

Đại sử Kyung Bong từng nói 

“Cuộc sống của chúng ta tất cả đều giống như đi gãi chân người 
khác, 

Nếu muốn sống theo ý muốn, trước hết phải tìm cho ra 'bản thân 
mình: đã.” 

Bạn có thực sự đang sống đúng theo ý mình? 

Bạn biết nhân vật chính trong cuộc sống của mình là ai chứ? 


https://thuviensach.vn 


Chương 4. Cuộc sống 


“Đừng quá để tâm đến cái nhìn của người khác, 
Cũng đừng quá phân vân giữa cái này và cái kia. ” 


https://thuviensach.vn 


Với cuộc sống này, 
đừng chọn cho mình cách sống 
quá khó khăn 
Vào một ngày mùa xuân năm tôi ba mươi tuổi, Sau khi nhìn lại 
mình, tôi đã nhận ra ba điều. 
Vào khoảnh khắc nhận ra ba điều này 
Tôi đã hiểu ra mình phải sống như thế nào thì mới có thể trở nên 
hạnh phúc. 
Điều thứ nhất, chính là sự thật rằng 
Mọi người trên thế gian này không quan tâm đến ta nhiều như ta 
tưởng tượng. 
Ta chẳng thể nào nhớ nổi người bạn ta gặp một tuần trước đã 
mặc áo gì. 
Cả cách người đó trang điểm hay kiểu tóc ngày hôm đó cũng 
vậy. 
Ta gần như không nhớ gì về người bạn ngày hôm đó, Vậy liệu 
người đó có nhớ gì về ta? 
Bình thường con người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi đã đủ 
bận lắm rồi. 
Chuyện lo lẳng hay chỉ trích người khác, thực ra chỉ là trong chốc 
lát mà thôi. 
Trong 24 tiếng đồng hồ của một ngày, ta chỉ lo lắng cho người 
khác và chỉ trích người khác được một lát 
Rồi lại quay về với bản thân mình. 
Như vậy, trong suốt ngần ấy thời gian của cuộc đời 
Liệu có cần phải lo đến hình ảnh của mình trong mắt người khác 
mà sống hay không? 
Điều thứ hai, tôi nhận ra rằng 
Không cần phải khiến cho tất cả mọi người trên thế gian yêu quý 
mình. 
Chính bản thân ta cũng không yêu quý hết thảy mọi người trên 
thế gian, 
Thì làm sao tất cả mọi người trên thế gian này có thể yêu quý ta 
được? 


https://thuviensach.vn 


Thế mà khi biết sự thật có ai đó ghét mình 

Ta lại cảm thấy buồn bã và đau khổ biết bao nhiêu? 

Cũng giống như việc ta không yêu quý tất cả mọi người, ta 
không cần phải được tất cả mọi người yêu quý. 

Đó là tham vọng vượt quá giới hạn. Nếu có ai đó ghét bạn, 

Hãy nghĩ rằng đó là chuyện thường tình của thế gian Và cho qua 
như không có gì cả. 

điều thứ ba, là tất cả những hành động ta nói là làm vì người 
khác 

Thật ra đều là vì chính bản thân ta. 

Việc cầu nguyên cho gia đình mình hạnh phúc, nếu thành thật 
nhìn nhận 

Thì cũng là vì gia đình phải hạnh phúc, bản thân ta mới có thể 
hạnh phúc, 

Khi ta khóc vì cha mẹ qua đời 

Rốt cuộc cũng là vì ta cảm thấy thương cho bản thân mình 

Không còn được gặp cha mẹ khi muốn gặp nữa. 

Việc lo lắng hết mình cho con cái và mong con cái giỏi giang 

Suy cho cùng cũng là vì muốn con cái thành công theo như ý 
mình. 

Trừ Đức Phật, rất khó để con người ta có thể thoát ra khỏi việc 
lấy mình là trung tâm trong mọi suy nghĩ, 

Chính vì vậy, xin, hãy cứ làm việc mình muốn làm, 

Chỉ cần việc đó không gây tổn hại lớn cho người khác 

Thì bạn không cần phải dè chừng ai, hãy làm điều mình thực sự 
muốn làm. 

Đừng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, mà hãy hành động. 

Vì bản thân ta phải hạnh phúc trước thì mới thấy thế gian này 
hạnh phúc, 

Và phải như thế thì ta mới có thể làm cho thế gian hạnh phúc 
hơn nữa. 

Tất cả chúng ta, với cuộc sống này, 

Đừng chọn cho mình cách sống quá khó khăn. 

Hãy làm quen với cách sống biết bỏ ngoài tai một cách vừa phải 

Những lời nói của người khác về mình. 

Nếu bạn đề tâm đến tất cả mọi thứ thì sẽ rất khó chịu. 


https://thuviensach.vn 


Nếu muốn được hạnh phúc, 

Thay vì dành thời gian để lo lắng người khác đang nghĩ gì về 
mình, 

Hãy làm việc bạn thực sự muốn làm. 

Việc tất cả mọi người đều yêu quý bạn là điều không thẻ. 

Nếu có ai đó ghét bạn 

Hãy mặc kệ và tiếp tục sống. 

Nếu nhìn nhận một cách nghiêm khắc, việc ai đó ghét bạn 

Là do vấn để ở bản thân họ, chứ không phải ở bạn. 


—*k— 


Khi bạn nói câu “Việc đó khó lắm!” 

Với chính bản thân mình và với người khác 

Nghĩa là bạn đang làm cho việc đó trở nên khó khăn thực sự. 
Đừng nói gì cả và hãy cứ thực hiện nó. 


—*k— 


Hãy viết ra hết 

Những nơi bạn muốn đi trước khi chết, 

Những việc bạn muốn trải nghiệm trước khi chêt, 

Những người bạn muốn gặp trước khi chết. 

Và kiên trì thực hiện những điều đó. 

Từng chút từng chút một. 

Đừng quá để tâm đến cái nhìn của người khắc, Cũng đừng quá 
phân vân giữa cái này và cái Kia. 

Chúng ta, hãy cùng nhau sống như thế. 

Cuộc sống cũng giống như một bản nhạc Jazz ngẫu hứng, 
Không có giai điệu nào được định sẵn. 

bản thân chúng ta không thể điều khiển được những thay đổi 
trong cuộc sống, 

Trong mỗi tình huống xảy ra 

Ta phải tìm ra phong cách của mình 

Và viết ra bản nhạc của chính mình. 


https://thuviensach.vn 


—*k— 


Trong cuộc sống có rất nhiều lĩnh vực ta không thể điều khiển 
được. 

Đối với con cái, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè... 

Ta có thể cầu nguyện cho hạnh phúc của họ, quan tâm họ và yêu 
thương họ 

Nhưng hạnh phúc của họ chỉ được quyết định dựa vào ý chí của 
họ mà thôi. 

Hãy làm hết những gì bạn có thể 

Và để cho họ tự hành động, tự có trách nhiệm với chính bản thân 
mình. 

Bạn nghĩ rằng khi làm theo đúng như kế hoạch đã vẽ sẵn trong 
đầu thì sẽ thành công, 

Nhưng khi thực hiện kế hoạch đó trong thực tế thì lại không đạt 
được kết quả như bạn nghĩ. 

Đó là vì, 

Hiện thực khác với những điều bạn có thể tính toán trong đầu. 

Hiện thực vốn là một tắm lưới chằng chịt được tạo nên Bởi nhiều 
yếu tố và nhiều điều kiện khác nhau. 

Thực ra 

Khi cái thứ nhất đã không thành 

Thì cái thứ hai cũng sẽ thất bại. 

Nếu bạn nói được một ngoại ngữ, thì bạn có thể học tốt ngoại 
ngữ thứ hai, thứ ba. 

Nếu bạn quản lý một cửa hàng tốt, bạn có thể quản lý tốt cả cửa 
hàng thứ hai, thứ ba. 

Đừng quá tham lam mà làm hai, ba thứ cùng một lúc. 

Trước hết, hãy nỗ lực đề làm tốt thứ đầu tiên. 

Ngay giây phút bạn quyết định làm gì đó 

Thì kết quả đã được vẽ ra sẵn trong tâm trí bạn. 

Khi bạn muốn trở thành Phật, thì Phật đã xuất hiện trong tâm 
bạn, 

Khi bạn nghĩ về đức Giêsu, đức Giêsu cũng sẽ nghĩ về bạn. 

Những cây xấu xí là những cây bảo vệ rừng. 

Còn những thân cây đẹp đẽ luôn bị đốn lấy gỗ trước tiên. 


https://thuviensach.vn 


Những cao thủ thực sự không bao giờ tỏ ra giỏi giang hơn người 
khác. 

Khi suy nghĩ, hãy suy nghĩ những điều lớn lao, 

Khi thực hiện, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. 

Vì khi bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong cuộc sống, 

Ta có thể tạo nên những mối nhân duyên có thể giúp ta làm nên 
chuyện lớn. 

Ví dụ như, 

Bạn muốn nói tiếng Anh giỏi? 

Hãy bắt đầu từ việc học thuộc những từ tiếng Anh thông dụng in 
trên báo. 

Bạn muốn sống khỏe mạnh? 

Hãy bắt đầu ngủ sớm hơn bình thường một tiếng. 

Bạn muốn giảm cân? 

Hãy bắt đầu ngừng ăn khuya từ hôm nay. 

Bạn có một việc quan trọng phải làm trên máy tính? Hãy bắt đầu 
từ việc dọn dẹp phòng máy tính. 


—*k— 


Cách bạn suy nghĩ tạo nên lời bạn nói, 

Lời bạn nói tạo nên cách bạn hành động, 

Những hành động lặp đi lặp lại sẽ tạo nên thói quen Và thói quen 
đó sẽ trở thành cuộc sống của bạn. 

Chính vì vậy việc bạn có suy nghĩ gì và bạn có hành động gì từ 
lúc khởi đầu 

Là điều cực kỳ quan trọng. 

Tâm trí là một gã khờ, không thể suy nghĩ hai việc cùng một lúc. 

Chính vì vậy, chỉ “một suy nghĩ” Cũng có thể chặn đứng cả vũ trụ 
này. 

Bát kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều bắt nguồn từ những 
suy nghĩ đầu tiên. 

Nếu biết điều khiển suy nghĩ, thì bạn có thể ngăn chặn được tai 
ương. 


—*k— 


https://thuviensach.vn 


So với những lời sai trái thì chúng ta muốn nghe những lời đúng 
đắn hơn, 

So với những lời đúng đắn ta lại muốn nghe những lời chân 
thành, 

Nhưng hơn cả những lời chân thành, 

Ta muốn nhận được những hành động giúp đỡ hết mình từ 
người khác nhất. 

Tri thức là thứ chúng ta nói ra, 

Còn trí tuệ là thứ chúng ta cần phải biết lắng nghe. 


—*+— 


Người thiếu trí tuệ 

Là người chỉ có suy nghĩ “Cỡ đó thì tôi biết hết.” 

Nên không còn chỗ nào trống để cái mới len vào đầu. Ngược lại, 
người có trí tuệ 

Sẽ luôn nghĩ trong lòng “Mình vẫn còn chưa biết nhiều thứ.” 

Và luôn lắng nghe câu chuyện của những người khác Để từ đó 
tích lũy cho mình nhiều trí tuệ hơn nữa. 


—*k— 


Người hiểu biết 

Theo dõi và cảm nhận cả quy trình tổng thể cũng như những 
chuyện nhỏ lặt vặt. 

Còn người vô tri 

Chỉ muốn mọi thứ theo đúng kịch bản mình định sẵn Và chỉ biết 
theo dõi những cá thể nhỏ lặt vặt mà thôi. 

Khi bạn bè lắng nghe ta kể về những khó khăn của mình, 

Ta không mong đợi 

Họ sẽ tìm ra cách giải quyết căn bản nhất cho những khó khăn 
đó. 

Mà chỉ đơn giản, việc được lắng nghe làm ta cảm thấy được an 
ủi, mà biết ơn họ. 

Nếu có ai tìm đến bạn và kể về những khó khăn họ đang gặp 
phải 


https://thuviensach.vn 


Trước khi tìm cách giúp họ, hãy lắng nghe họ một cách chân 
thành. 

Sau khi tĩnh lại và lắng nghe chính mình, tôi đã nhận ra. 

Thứ tôi thực sự mong muốn 

Là có người lẳng nghe tiếng tôi, hiểu những gì tôi nói, Công nhận 
sự tồn tại của tôi và biết được giá trị của tôi. 

Vì vậy con đường từ bi thiết thực nhất tôi có thể làm lúc này 

Là lắng nghe người khác và cảm thông với họ. 

Thường giẫm phanh rất nhiều lần khi lái xe. 

Người không biết cách nói chuyện 

Thường không nghe đến cùng câu chuyện của đối phương 

Mà dùng câu chuyện của bản thân mình để dừng câu chuyện 
của đối phương. 


—*k— 


Con người có thể đánh lừa người khác trong một thời gian ngắn 
Nhưng rất khó đề lừa ai đó trong một thời gian dài. 

Thời gian sẽ cho chúng ta biết 

Một người nào đó đang nói những lời chân thành 

Hay chỉ nói những lời đó 

Vào lúc họ muốn có thứ họ cần. 

Kể cả khi bạn đã lừa được người khác và có thứ mình muốn 
Nhưng cuối cùng thì sự thật rằng họ đã bị bạn lừa 

Sẽ đi theo bạn và người đó cả đời. 


—*k— 


Cho dù có là người giàu sang, quyền lực đến như thế nào đi 
chăng nữa, 

Cho dù có là người được thế gian ca ngợi đến như thế nào đi 
chăng nữa, 

Nhưng nếu ta không ham muốn gì sự phú quý và quyền lực của 
họ 


https://thuviensach.vn 


Thì họ cũng chỉ là người bình thường đối với ta. Chỉ khi nào ta 
cảm thấy ghen tị với những gì họ có Ta sẽ cảm thấy họ vĩ đại, đáng 
sự và bắt đầu nịnh bợ họ. 


—*k— 


Những kẻ lừa đảo luôn chỉ nói những lời đầy lạc quan Rằng chỉ 
cần nghe lời họ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ thành công. 

Nếu những lời nói đó gặp đúng tham vọng của chúng ta Thì chắc 
chắn ta sẽ bị lừa. 

Cao thủ thực sự là người biết cách làm cho đối phương nghĩ 
rằng mình thắng 

Trong khi bản thân cao thủ đó là người đạt được tất cả những 
thứ mình muốn. 

Vừa làm cho đối phương cảm thấy vui, vừa có được thứ mình 
muốn 

Đó là khi bạn trở thành người chiến thắng thực sự. 

Cũng lạ nhỉ. 

Người ta nói rằng phần thưởng dành cho những người làm việc 
tôt 

Chính là nhiều công việc dành cho họ hơn nữa. 


—*k— 


“Khi còn trẻ tôi thấy cuộc sống dễ dàng lắm, 
Nhưng càng sống càng thấy không phải vậy. 
Cuộc sống ấy mà, 
Giống như một gã đàn ông dù bạn có ra sức quyến rũ đến mấy 
Cũng không thèm đến với bạn.” 
- Lời thoại của Kim Nam .Joo trong phim truyền hình Nữ hoàng 
nội trợ 
Nếu bạn chịu giúp đỡ ai đó quá dễ dàng 
Thì họ cũng sẽ mau chóng quên đi lòng biết ơn bạn. 
Nhưng ngược lại nếu bạn đưa ra nhiều điều kiện khó khăn 
Rồi mới giúp đỡ họ 
Thì họ lại cảm thấy biết ơn bạn hơn rất nhiều. 


https://thuviensach.vn 


Điều này thật là kỳ lạ. 


—ooQoo—— 


https://thuviensach.vn 


Tôi là người 
làm công việc gì? 
hi tôi mặc áo nhà sư đi trên đường phố Manhattan, 

New York, thỉnh thoảng có vài chú bé da đen đột nhiên 
nhảy ra trước mặt tôi và bắt chước hành động như Lý Tiểu Long. 
Lúc đầu tôi thắc mắc không hiểu tại sao chúng lại làm vậy, nhưng đi 
được một lát, tôi bật cười, vì đứng trên lập trường của chúng, nếu 
nhìn thấy người mặc trang phục nhà sư như tôi chắc hẳn chúng sẽ 
nghĩ rằng “Chắc ông ấy là người biết võ thuật”. Đôi khi còn có vài 
đứa bé bạo gan hơn đến hỏi tôi rằng tôi có biết kungfu như các nhà 
sư ở Thiếu Lâm tự hay không. Mỗi lần như thế, tôi lại có một ham 
muốn giả vờ vào thế kungfu, muốn hô lớn “Hây da”, vung tay giơ 
chân, kèm theo ánh mắt mạnh mẽ. 

Trong khi đó, những người trưởng thành khi biết rằng tôi là một 
nhà sư đến từ Hàn Quốc, họ thường nhìn tôi với ánh mắt tò mò và 
hỏi. 

“Sư thường thiền kiểu gì?” 

“Một ngày sư dành ra mấy tiếng để tu hành?” 

Sau khi nhận được những câu hỏi này, tôi nhận ra rằng đối với 
người Mỹ thì đặc điểm quan trọng nhất của các nhà sư là “người tu 
hành ngồi thiền”. 

Tuy phản ứng của trẻ con và người lớn ở Mỹ khác nhau, nhưng 
đều có một điểm chung là nếu tôi giới thiệu mình là “nhà sư” thì họ 
sẽ nghĩ rằng tôi biết kungfu hoặc là một người biết ngồi thiền. Nghĩa 
là khi nói “Tôi là người làm công việc gì đó” thì có những khái niệm 
được mặc định cho công việc đó. Đó là cách suy nghĩ của người 
phương Tây, quyết định ai đó là người như thế nào tùy theo lời giới 
thiệu “Tôi là người làm công việc này”. 

Và khi tôi quay lại Hàn Quốc, cũng có nhiều câu hỏi khác đợi tôi. 
Câu đầu tiên mà những người ở Hàn Quốc hỏi tôi đa phần đều rất 
giống nhau. 

“Hiện giờ sư đang ở chùa nào?” 

“Sư đến từ chùa nào?” 


https://thuviensach.vn 


Có lẽ thứ người ta quan tâm nhất về một nhà sứ, là nhà sư đó 
thuộc dòng nào, xuất thân từ chùa nào và hiện đang ở chùa nào. 

Những người Hàn Quốc đang sống ở Mỹ Cũng tương tự, sau khi 
chào hỏi những người mới gặp họ sẽ hỏi nhau những câu hỏi này. 

“Giờ anh hay dự lễ ở nhà thờ nào?” 

“Chị có đi lễ chùa không? chị hay đi chùa nào?” 

Những câu hỏi này cho chúng ta thấy người Hàn Giiốc xem trọng 
xuất thân, chức vụ của một người nào đó nhưữ thế nào khi có cái 
nhìn đầu tiên về người đó. Thay vì tìm hiểu xem người khác hiện tại 
đang làm gì và có thể làm gì, người ta lại chú trọng việc người đó 
hiện đang thuộc nhóm, tập thể nào hơn. 

Chúng ta đang tạo nên sự khác biệt lớn trong quá trình tìm hiểu 
về một người nào đó - cái quá trình diễn ra hằng ngày Bất kể ở 
trường học hay nơi làm việc. Những câu hỏi được thốt ra không 
chần chừ, cùng những suy nghĩ chứa trong đó, đối với một người 
đang tu hành tại Mỹ như tôi là cả một bài học lón. 

Mỗi khi về Hàn Quốc, tôi luôn thắc mắc tại sao người Hàn Quốc 
lại chú trọng học vấn đến thế. Dĩ nhiên ở Mỹ hay các nước phương 
Tây khác, những người tốt nghiệp từ các trường đại học lớn hoặc có 
học vấn rộng cũng được công nhận và xem trọng. Nhưng việc sau 
khi học xong họ làm được những gì còn quan trọng hơn, và chuyện 
họ từng học trường nào dần dần trở nên vô nghĩa. 

Một ví dụ có thật, Steve dJobs của hãng Apple, ông xin vào 
trường Đại học Reed của bang Oregon và nghỉ học khi chỉ mới kết 
thúc học kỳ đầu tiên. Nếu là người am hiểu về nền giáo dục Mỹ thì 
sẽ biết Reed là một trường đại học danh tiếng. Nhưng thường thì 
người Hàn Quốc chỉ biết đến Liên đoàn Ivy ở miền Đông Bắc nước 
Mỹ, nên sẽ dễ nghĩ rằng Reed là một trường đại học ở miến Tây 
không mấy tiếng tăm. 

Nếu Steve Jobs không phải người Mỹ mà là người Hàn Quốc, thì 
vì lý do không có bằng cấp, chắc chắn các kế hoạch của ông sẽ gặp 
rất nhiều khó khăn. Hiện tại đa số người Hàn Quốc khi đánh giá một 
ai đó, thường họ sẽ chú ý đến chỉ tiết người đó đang thuộc tổ chức 
nào hơn là chú ý đến việc mà người đó đang làm. cho dù có nói 
rằng mình đang ấp ủ kế hoạch thành lập công ty Apple, thì Steve 
Jobs Cũng sẽ bị cho rằng “Chắc chắn ý tưởng của ông ta sẽ chẳng 


https://thuviensach.vn 


có gì xuất sắc đâu” chỉ vì ông không tốt nghiệp trường Harvard, hay 
Princeton, Yale... và sẽ không có ai muốn giúp đỡ ông. 

Tôi cảm thấy rất tiếc. Bởi tôi mơ đến một xã hội có cách đánh giá 
con người bắt đâu từ câu hỏi “Người đó có thể làm gì? Và người đó 
đang định làm gì?” Nếu đi tìm chân tướng của ai đó ở trong tổ chức 
hoặc trong điều kiện sống của họ, thì ta chỉ có thể thấy được “quá 
khứ” của người đó mà để sót “hiện tại”. Chính vì vậy chỉ những 
người sinh ra trong hoàn cảnh tốt, tốt nghiệp trường đại học lớn, 
hoặc có thành tích trong quá khứ mới liên tục nhận được những cơ 
hội thành công. Còn những người có khả năng, có tài, chỉ vì lý do 
hoàn cảnh sống không tốt, không có xuất thân lẫy lừng mà đến một 
cơ hội để thử cũng không được chạm tới và chẳng còn con đường 
nào khác dành cho họ ngoài con đường thất bại. 

Mỗi khi nhận được câu hỏi “Chú có biết võ kungfu không?” từ 
mấy đứa trẻ, hay mỗi khi nhìn thấy chúng bắt chước Lý Tiểu Long 
trước mặt mình, tôi lại nghe văng vẳng trong tai câu hỏi ấy. 

“Rốt cuộc tôi là người làm công việc gì.” 

Liệu có phải vì tôi đã chênh mảng những công việc mà mình phải 
làm sau khi tự xếp mình vào nhóm “nhà sư” hay không? 

“Tôi đang nhìn người khác bằng con mắt nào?” 

Liệu khi gặp gỡ ai đó, tôi có đánh giá giá trị của họ chỉ bằng 
thông tin về tổ chức mà họ đang thuộc về? 

Là một người không ngừng học hỏi và tự vấn bản thân. 

Tôi cảm thấy được an ủi sau khi rút ra được một bài học từ câu 
hỏi của mây đứa trẻ. Rằng tôi đang “làm gì”, và tôi phải “làm gì”. 

Cuộc sống cũng giống như món mì tương đen. 

Khi xem trên ti vi thấy người khác ăn mì tương đen Ta có cảm 
giác rất ngon 

Nhưng đến khi chính ta gọi món đó về ăn thật thì vị của nó cũng 
không có gì đặc biệt. 

Bây giờ có thể ta cảm thấy ghen tị với cuộc sống của người khác 

Nhưng đến khi sống thử cuộc sống của họ 

Ta sẽ nhận ra cuộc sống của họ cũng có những nỗi khổ sở 
không khác gì của mình. 

Nêu có một lúc nào đó bạn cảm thấy ghen tị với người khác 


https://thuviensach.vn 


Hãy tự nhủ rằng “Chẳng qua cũng chỉ là món mì tương đen mà 
thôi" 

Có những lúc đi ăn ở nhà hàng, thay vì gọi món muốn ăn 

Ta lại chọn món khác chỉ vì rẻ hơn một nghìn won. Nhưng đến 
khi món ăn được dọn ra 

Vừa ăn ta lại vừa cảm thấy hối hận, cả sau khi ăn xong rồi cũng 
vẫn tiếc nuối. 

Cuộc đời rất ngắn, 

Hãy chọn món mà mình muốn ăn ngay từ đầu. 

Trong cuộc sống, những khoảng thời gian ta sống bình thường 
nhiều hơn hẳn những khoảng thời gian đặc biệt. 

Như khi ta lẫy số thứ tự chờ trong ngần hàng 

Khi chờ thức ăn được dọn ra trong nhà hàng 

Khi ngồi trên tàu điện ngầm 

Khi trả lời tin nhắn của bạn bè... 

Tóm lại, để hạnh phúc, thì ta phải biết tận hưởng hạnh phúc 
ngay cả trong những khoảng thời gian thật bình thường. 

Chỉ cần tập trung, thì quyển danh bạ điện thoại cũng sẽ trở nên 
thú vị. 

Lý do bạn không cảm thấy cuộc sống thú vị 

Là vì bạn chưa thực sự tập trung vào cuộc sống của mình. 


—*— 


Dù có đi đến đâu cũng đừng làm khách, mà hãy hành động như 
chủ nhà. 

Khi lên chùa, cũng như khi đến nhà thờ 

Nếu nghĩ rằng mình là khách thì bạn sẽ không biết làm gì 

Nhưng khi nghĩ rằng mình là chủ nhà, thì bạn sẽ tự giác trong 
mọi việc, 

Dù chỉ là việc nhỏ như nhặt rác. 

Khi làm việc trong công ty hay ở bất cứ đâu cũng đều có cùng 
quy luật như thế. 

Ớ những nước lạnh như Na Uy, Thụy Điển 

Người ta thường chăm chút cho đồ nội thất, cách bài trí trong 
nhà 


https://thuviensach.vn 


Nên họ nỗi tiếng với phong cách kiến trúc và thiết kế nội thất. 

Còn người Italy sống ở một đất nước âm áp 

Họ để ý đến các đồ chăm chút cho ngoại hình như quân áo, giày 
dép, túi xách... 

Nên có rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng bắt nguồn từ 
đây. 

Lúc này bạn đang sống trong hoàn cảnh nào Và bạn đã trở thành 
người như thê nào? 

Khi uống một ly cà phê có giá năm nghìn won Chúng ta 
thường không ngại ngân gì. 

Nhưng ta lại chần chừ khi mua một quyển sách Có giá chỉ 
khoảng gấp hai, gấp ba một ly cà phê. Tại sao lại thế? 


—*k— 


Người ta từng thực hiện một thử nghiêm 

Đưa ra hai loại rượu vang có giá lần lượt là mười lăm đô và năm 
mươi đô la 

Rồi hỏi những người tham gia đoán xem loại nào cao cấp hơn. 

Kết quả là nếu không nhìn thấy giá và nhãn mác 

Thì hầu hết mọi người đều khó cảm nhận được sự khác nhau. 

Việc chi trả thêm ba mươi lăm đô 

Cũng chỉ là vì suy nghĩ muốn có một chút hư danh mà thôi. 


—*k— 


Những thứ phải sử dụng lâu dài như nhà cửa hoặc đàn piano 

Thay vì chọn những thứ “hơi tốt” trong phạm vi khả năng của 
mình 

Hãy cố chọn thứ “tốt nhất” để mua. 

Có thể ngay lúc này bạn nghĩ rằng thứ hơi tốt cũng đã đủ cho 
bạn rồi 

Nhưng sau khi thời gian trôi qua, bạn sẽ cảm thấy hối hận. 


—*k— 


Một người khách hàng tốt 


https://thuviensach.vn 


Không phải là người nói “Anh là chuyên gia, nên mọi việc nhờ 
anh tự quyết định.” 

Mà là người biết rõ mình muốn gì 

Và biết cách truyền đạt ý muốn ấy. 

Những khách hàng như vậy giúp cho công việc tiến hành trôi 
chảy hơn. 

Bởi, khi người ta không nói ra ý mình 

Không có nghĩa là trong lòng họ không có thứ mà họ muốn. 

Khi có vấn đề xảy ra 

Phải trực tiếp tìm đến người liên quan đến vấn đề ấy để giải 
quyết, 

Còn nếu cố giải quyết bằng cách nói chuyện với những người 
xung quanh 

Thì sự việc sẽ càng rối rắm hơn và không thể tìm ra lối thoát. 

Hãy giải quyết thật gọn ghẽ, cho dù có bắt tiện cũng hãy tìm đến 
đúng người. 

Càng biết nhiều 

Lại càng phải nghĩ rằng mình không biết, 

Càng không biết 

Đó mới là biết. 


—*k— 


Nếu ai đó giải thích về những hiện tượng xã hội chỉ bằng vài lời 
ngắn gọn 

Thì đó là do họ không hiểu rõ hết được những nội dung phức tạp 
nằm trong đó. 


—*k— 


Khi học hỏi điều gì đó, lỗi sai lớn nhất 

Chính là việc không biết mà giả vờ là biết. 

Chỉ cần nói rằng mình không biết là bạn sẽ được chỉ dạy ngay 
lúc đó, 

Còn khi đã giả vờ biết, bạn sẽ liên tục phải diễn như mình hiểu rõ 
dù thật ra không biết gì. 


https://thuviensach.vn 


Chỉ cần bỏ đi một chút lòng tự trọng và thành thật một chút, bạn 
sẽ có được thứ mình cân. 


—*k— 


Đối với tôi 

Những linh hồn bị tổn thương 

Còn đẹp hơn cả sự thuần khiết 
Chưa từng trải qua kinh nghiêm nào. 


—*k— 


Việc chúng ta luôn muốn thuyết phục người khác 

Thực ra rất có thể là vì chính bản thân chúng ta cũng chưa hoàn 
toàn bị thuyết phục bởi điều mình nói. 

Tôi không đi khắp phố và bảo hết người này đến người kia rằng 
hãy tin chuyên tôi là đàn ông. 

Bởi vì, đó là điều quá rõ ràng. 

Bộ trang phục đáng giá nhất trên thế gian này Chính là sự tự tin. 

Khi suy nghĩ trở thành niềm tin 

Ta sẽ không thấy được những hình ảnh đa dạng ở nhiều khía 
cạnh trong cuộc sống 

Mà chỉ muốn cố chấp dựa vào niềm tin của mình 

Niềm tin cứng nhắc có thể khiến ta không thấy được hiện thực 
trước mắt 

Nên đôi khi nó là thứ nguy hiểm với chính bản thân ta. 

Hộ sẽ 

“Anh ta đúng là người tính toán thâm hiểm” Người nói cầu này 
mới thực sự là người tính toán. 

Để được ai đó kính trọng 

Không phải là chuyện dễ dàng. 


Thay vì trở nên giàu có, hãy đặt mục tiêu Trở thành người được 
người khác kính trọng. 


—*k— 


https://thuviensach.vn 


Một trong những điều phúc lớn nhất trong cuộc đời chúng ta 

Là việc gặp được ai đó mà bản thân mình cảm thấy đáng tôn 
trọng. 

Bởi lẽ, ngay cả khi ta đã vương bụi thời gian và nhìn thế gian 
một cách mỉa mai, lạnh nhạt 

Thì người mà ta tôn kính ấy, như ngọn hải đăng rực sáng trong 
lòng ta, 

Sẽ là chuẩn mực, là lý tưởng cho cuộc sống của ta. 

Cuộc sống như cầu thủ ném bóng trong bóng chày, Đôi khi 
chẳng vì lý do gì cả 

Ném về phía chúng ta những đường bóng cong 

Mà ta chẳng bao giờ có thể dự đoán trước được hướng đi của 
nó. 

Những lúc như vậy bạn đừng tuyệt vọng, 

Cũng đừng quên sự thật rằng bạn không đơn độc, Hãy cố gắng 
và nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua Như cái nóng của mùa hè. 

Khi bước vào nửa sau những năm 30 hay bắt đầu 40 tuổi, bạn 
sẽ dần cảm nhận rất rõ. 

“Hỡi ôi, đây là tất cả những gì cuộc đời mình có sao? Chỉ có thế 
này thôi sao?” 

Nỗi buồn và sự hụt hãng ấy, tôi cũng hiểu rõ. 


Ns.. 
Điều làm thay đổi cuộc sống của một người 


Hơn cả những lời đúng đắn 
Là tình yêu và sự quan tâm hướng tới người đó. 


https://thuviensach.vn 


Chương 5. Tình yêu 


“Tình yêu là món quà quý giá của cuộc sống 
Dù ta có muôn hay không, nó luôn như một vị khách bât ngờ 
tìm đên với ta. ˆ 


Tôi yêu bạn, 
người bình thường 
Tôi yêu bạn, con người bình thường. 
“Thật không ngờ sư thầy lại trực tiếp liên lạc với người bình 
thường như tôi.” 
Tôi yêu bạn, người đã nói với tôi câu này. 
Sau khi kết thúc buôi đọc kinh 
Bạn đến bên tôi, bẽn lẽn đưa cho tôi chai sữa đậu nành nóng âm 
“Thưa thầy, con không có gì để biếu thầy cả.” 
Nói rồi bạn biến mắt như chạy trốn. 
Tôi yêu bạn, con người rất ư bình thường. 
Thực ra 
Ngẫm lại thì 
Tất cả chúng ta 
Đều là những con người quá đỗi bình thường. 
Cho dù có tiền, nắm nhiều quyền lực 
Hay dù có nỗi tiếng, đạt được nhiều thành công 
Hoặc có ngoại hình xuất chúng, thông minh hơn người đi chăng 
nữa 
Con người ta có những lúc mệt mỏi vì những mối quan hệ Có 
những lúc đau lòng vì gia đình 
Có những lúc cảm thầy cô đơn dù đang ở bên cạnh người khác 
Có những lúc muốn được người khác công nhận 
Là người, ai cũng giống nhau cả thôi. 
Chính vì vậy mà tôi yêu bạn 
Hỡi con người tự nhận mình rất đỗi bình thường 
Đang đứng trước mặt tôi. 
Bạn đáng quý vô cùng. 


https://thuviensach.vn 


Nếu không có tình yêu 

Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa lớn lao, sẽ trôi qua rất nhanh 

Như một cái chớp mắt, hay một mũi tên bay. 

Tình yêu có khả năng làm thế gian ngừng lại ở hiện tại, ở ngay 
giây phút này. 


—*k— 


Có tình yêu, bạn sẽ thấy thế gian này rất đẹp. 

Bạn cảm nhận được vẻ đẹp đó, chính là vì trong bạn có tình yêu. 

Vào khoảnh khắc bạn cảm thấy tình yêu khô dần đi trong cuộc 
sống của mình 

Hãy tìm và cảm nhận những vẻ đẹp ở gần bạn. 

Nơi có cái đẹp là nơi có tình yêu. 


—*k— 


Lý do bạn trở nên đẹp đẽ, 

Không phải là vì bạn xinh hơn, hấp dẫn hơn hay tài giỏi hơn 
người khác. 

Mà là vi trên thế gian này, không có ai giống bạn. 

Hãy yêu sự hiện diện đặc biệt của mình. 


—*k— 


Tôi ngắm một vì sao giữa vô số những vì sao khác trên bầu trời 
đêm. 

Trong số rất nhiều người trên địa cầu, người đang ngắm vì sao 
ấy là tôi. 

Những cuộc gặp gỡ giữa con người với con người cũng vậy. 

Tưởng chỉ là sự ngẫu nhiên với xác suất một phần hàng chục 
triệu nhưng thực ra lại là mối nhân duyên đã được định sẵn như một 
lẽ tất nhiên. 

Tình yêu 

Là ở bên cạnh nhau. 

Là luôn sẵn sàng lắng nghe 

Với sự chân thành âm áp. 


https://thuviensach.vn 


Là tin tưởng nhau. 

Là không có lý do nào khác ngoài tình yêu. 

Là dù có cho bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thấy tiếc. 

Là luôn dõi theo nhau. 

Có những lúc bạn cảm thấy bối rối 

Không biết cảm xúc của mình lúc này có phải là tình yêu hay 
không. 

Có một câu hỏi sẽ giúp bạn đưa ra lời đáp 

Tương tự như làm phép thử với giấy quỳ. 

“Mình có thể trao hết mọi thứ của mình đi mà không thấy tiếc 
nuối gì không?” 

Nếu câu trả lời là không tiếc bất cứ thứ gì, thì đó chính là tình 
yêu. 

Tình yêu là yêu tất cả những gì thuộc về người ấy. 

Nếu có hy vọng người ấy sẽ thay đồi thế này thế kia 

Thì đó không phải tình yêu, mà là phản chiếu nguyện vọng của 
chính bản thân bạn. 

Đừng cố sống cuộc sống của mình thông qua người mình yêu. 

Hãy để người ấy được sống cuộc sống của họ, đó mới là tình 
yêu thực sự. 


—*k— 


Trong những mối nhân duyên, nếu bạn thích đối phương và luôn 
nỗ lực 

Nhưng bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thì có thể là mối 
nhân duyên ấy không dành cho bạn. 

Những mối nhân duyên đúng đắn thì không cần phải cực khổ 
cũng sẽ thành. 

Nếu mối nhân duyên đó làm bạn quá sức đau khổ, thì hãy để nó 
qua ởi. 


—*k— 


Tình yêu không phải thứ nỗ lực là có thê có được. 
Tình yêu mà phải cô găng, thì chỉ là ngộ nhận mà thôi. 


https://thuviensach.vn 


Những người tuyển chọn diễn viên đóng phim hoặc kịch phải gặp 
rất nhiều diễn viên, 

Nhưng khi xuất hiện người phù hợp với vai diễn họ có thể nhận 
ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Khi bạn chọn nhà mới, bạn đời hay nhẫn kim cương cũng vậy. 

Nếu bạn lưỡng lự, thì có thể là do bạn chưa gặp được đúng mối 
duyên của mình. 

Nếu yêu, hãy yêu sao cho thật đẹp. 

Đừng yêu với quá nhiều lo toan 

Đừng đong đo thứ này thứ kia rồi giữ lại trong lòng. 

Hãy yêu với sự chắc chắn và vững vàng 

Rằng mình không sợ hãi gì, cho dù gốc rễ linh hồn của mình có 
bị nhổ sạch đi, 

Như vậy mới có thể tự hào nói rằng mình đã từng yêu chứ? 

Thật ra việc ta cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu 

Không phải là vì người khác 

Mà chẳng phải là vì chính bản thân mình không có sự chắc chắn 
đấy sao? 

Hõi các bạn trẻ, 

Đừng quá dễ dàng gọi tên thứ gì đó là tình yêu 

Chỉ vì một chút cảm tình của bản thân mình 

Mà không nghĩ đến hành động và trách nhiệm đi kèm theo đó. 


—*k— 


Cảm giác thích đơn thuần không thể gọi là tình yêu 

Vì xuất phát của tình cảm đó không phải từ điều gì đó của đối 
phương 

Mà là bắt đầu từ cá nhân ta. 

Khi yêu, ta sẽ quan tâm đến đối phương. 

Khi thể hiện sự quan tâm, làm điều gì đó cho đối phương rất 
quan trọng 

Nhưng việc biết được và tránh làm những việc không nên làm 

Cũng quan trọng vô cùng. 


—*k— 


https://thuviensach.vn 


Con người ta rất thích dùng cái tên “quan tâm” 

Để can thiệp vào việc của người khác. 

Có những khi ta xen vào những việc không cần thiết và đòi giúp 
đỡ 

Khiến cho chính bản thân mình lẫn đối phương đều mệt mỏi. 

Nhưng sự quan tâm này không xuất phát từ tình yêu 

Mà từ ham muốn của chính bản thân 

Hoặc chỉ đơn giản là vì tâm lý muốn được khen như một đứa trẻ. 

Nếu cứ ám ảnh bám lấy đối phương dựa trên danh nghĩa “tình 
yêu” 
Thì chắc chắn trong mối quan hệ đó sẽ luôn tồn tại sự ích kỷ. 

Đó chính là việc đưa đối phương vào khuôn khổ do chính mình 
định ra 

Và cố thay đổi người đó theo hướng mình muốn. 

Tình yêu thực sự, là trân trọng đối phương với tất cả những gì họ 
sẵn có. 

Cũng như ánh nắng xuân, dùng sự ấm áp của mình 

Để làm tỏa sáng những thứ sẵn có mà không làm thay đổi 
chúng. 

Đừng cố thay đồi ai đó theo như ý mình. 

Dù có yêu thương nhau nhiều bao nhiêu đi chăng nữa Nhưng 
nếu liên tục ở cạnh nhau quá lâu 

Thì việc cảm thấy mệt mỏi là chuyện hiển nhiên. 

Khi yêu hãy yêu như hai cây cột nhà 

Cùng ở dưới một mái nhà 

Nhưng giữ được một khoảng cách vừa phải. 


—*k— 


Càng cố nắm giữ thì cuối cùng người cũng bỏ đi. 

Còn khi thật lòng buông tay, muốn để người đi 

Thì kỳ lạ, người lại không chịu rời. 

Đây là điều mà chúng ta cần phải biết. 

Trong tình yêu, việc làm thật nhiều điều cho đối phương rất quan 
trọng 

Nhưng đôi khi, chỉ cần ở bên cạnh thôi 


https://thuviensach.vn 


Lại có thể thể hiện được tình cảm của mình một cách sâu sắc 


nhât. 


—ooQoo—— 


https://thuviensach.vn 


Tình yêu, 
trải nghiệm vĩ đại đã mật của tôi 


“Hỡi người yêu dấu, giữa hai chúng ta 
Có tôn tại một vị thân mà ta không biêt đên tên.” 


- Kahlil Gibran 


ần đầu tiên tôi đọc sách của Kahlil Gibran là năm tôi học lớp 

Mười. Tôi đã đắm chìm vào những câu chữ của ông khi mà 
tÔI còn chưa biết ông là ai, ông là người nước nào. Khi đó tôi đang ở 
cái tuổi chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nào, cũng chưa từng 
nếm trải vị đẳng của cuộc đời, nhưng những câu chữ tựa như một 
cuộc hành hương của linh hồn ấy của ông đã thu hút tôi, bấy giờ 
còn đang trong tuổi dậy thì. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi tự nhủ có thể 
Kahlil Gibran đã dẫn tôi đến một thế giới hoàn toàn mới trong tôi mà 
chính tôi cũng chưa từng biết đến. 

Thông qua Ngôn sứ và Giêsu, con của con người mà tôi hiểu về 
tôn giáo phương Tây nhiều hơn, tôi cũng nhận ra rằng tôn giáo 
không phải là những tiêu chuẩn để vạch ra đâu là thiện và đâu là ác 
một cách cứng nhắc, mà là thứ gì đó vô 

cùng đẹp đẽ và thân kỳ. Hiện tại tôi là một nhà sứ, nhưng tôi luôn 
tôn kính Chúa Giêsu, đó có lẽ là nhờ tôi đã biết đến Kahlil Gibran 
ngay từ khi còn nhỏ. chính vì vậy, đến bây giờ tôi vẫn rất biết ơn 
ông. 

Và vào cái tuổi ấy, thứ làm tôi xúc động hơn cả chính là bức thư 
tình yêu của Kahlil Gibran và người bạn tri kỷ của ông, Mary Haskell. 
Những câu thơ của họ đã làm một thiếu niên chưa từng biết đến yêu 
đương như tôi rung động. 

Tôi đã dùng thơ của Kahlil Gibran để kết thúc những buổi học 
đêm dài một mình trong phòng sách. 

“Tình yêu nhìn thấy được là tình yêu rất nhỏ. 

Nếu đem so với 

Tình yêu vĩ đại nằm phía sau nỏ...” 


https://thuviensach.vn 


Sự hòa hợp thuần khiết của tình yêu và tâm linh trong thơ của 
Kahlil Gibran đã đem đến sự cảm động sâu sắc mà tôi chưa từng 
biết. Khi ấy tôi chưa từng yêu, nhưng tình yêu trong thơ của ông đã 
đi vào lòng tôi như thể đó là trải nghiệm của chính tôi vậy. 

“Nếu tình yêu vẫy tay gọi hạn, hãy đi theo tình yêu. 

Cho dù con đường ấy có khó khăn và dốc đứng như thế nào. 

Nếu đôi cánh của tình yêu ôm lấy bạn, hãy trao mình cho nó. 

Cho dù trong đôi cánh đó ẩn giấu những mũi dao có thể làm bạn 
tổn thương. ” 

Khi ấy, tôi đã quyết tâm rằng đến một ngày nào đó nếu tình yêu 
tìm đến với mình, tôi sẽ không tính toán và không lo sợ, sẵn sàng 
giao sự tồn tại của mình cho tình yêu ấy, giống như lời của Kahiil 
Gibran. Tôi tự nhủ rằng cho dù phía sau tình yêu ấy có tồn tại nỗi 
đau to lớn đi chăng nữa, tôi cũng sẽ kiên định bước đi trên con 
đường ấy. 

Nhưng chắc hẳn ai cũng biết, tình yêu không phải là thứ sẽ tìm 
đến khi ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tình yêu như một tên nhóc tinh 
quái, ta càng đề tâm thì lại càng xa ta. 

Rồi bằng đi một thời gian, một sớm thức dậy, tôi chợt nhận ra, 
rằng thứ tình yêu mà tôi từng chờ đợi đã tìm đến với tôi. Và thứ tình 
yêu ấy hoàn toàn không bị chi phối bởi suy nghĩ của tôi, mà chỉ xuất 
hiện khi nào nó muốn. 

Là một nhà sư nên thật ngại khi kể về mối tình đâu của mình, 
nhưng quả thật, khi ấy mối tình đầu đã đến với tôi. Vị khách quý đầu 
tiên đến mở cửa trái tim tôi, bất kể tôi đã sẵn sàng hay chưa, bất kể 
kế hoạch hay ý chí của tôi. Tình yêu đầu tiên đúng nghĩa của tôi. 

Cô ấy là một nhà truyền giáo dến từ Mỹ. Cô ấy lớn hơn tôi bảy 
tuổi, dạy tiếng Anh cho tôi và mấy người bạn, ngược lại chúng tôi 
giúp cô nói tiếng Hàn thành thục hơn. Cô ấy và tôi, ngoài việc học 
ngoại ngữ ra còn có rất nhiều điểm chung. Chúng tôi cùng thích 
nhạc của Enya, thích phim của đạo diễn Luc Besson, và cùng thích 
nhạc kịch kiểu như Những người khổn khổ. Vậy nên mỗi lần đi gặp 
cô tôi đều chuẩn bị một cuộn băng cassette có ghi những bài hát mà 
tôi nghĩ rằng cô sẽ thích. Và cô thì tặng cho tôi món bánh quy hoặc 
bánh nướng do chính tay cô làm. Tôi rất thích mỗi khi cùng học 
ngoại ngữ với cô, cùng cô nói chuyện về âm nhạc và triết học. Dù 


https://thuviensach.vn 


chúng tôi không bao giờ gặp riêng chỉ hai người với nhau, nhưng 
bao giờ tôi cũng mong chờ đến những lần gặp kế tiếp. Và tôi cũng 
sớm biết rằng sự mong chờ ấy không chỉ là những rung động đơn 
thuần, mà chính là tình yêu. 

Nhưng làm sao mối tình ấy có thể thành được. Ngay từ đầu số 
phận đã định rằng mối tình ấy chỉ có thể trở thành một mối tình đơn 
phương mà thôi. Với cô, tôi chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, theo kế 
hoạch, cô sẽ trở về Mỹ sau nửa năm hoạt động truyền giáo và ở Mỹ 
cô Cũng đã có mối duyên lâu năm của mình. Một sự thật quá rõ 
ràng, vậy mà tôi vẫn... Nhưng các bạn Cũng biết, chuyện này đâu 
phải là chuyên có thể điều khiển theo ý mình. 

Khi tình yêu đến, tình yêu sẽ không chỉ trở thành một phần nhỏ, 
mà là tất cả cuộc sống của chúng ta. Trừ tình yêu ra, tất cả những 
thứ còn lại đều trở thành thứ yếu, không còn quan trọng nữa. Mọi 
suy nghĩ của tôi đều xoay quanh cô ấy, những bức tường chắn 
được dựng nên từ bản ngã của tôi đều sụp đồ trước tình yêu, khiến 
tôi lâm vào tình thề không phòng bị. 

Khi nghĩ đến cô ấy, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc như đang 
đắm mình trong ánh nắng ấm áp ở nơi cao nhất trên thế gian này. 
Nhưng càng gân đến ngày cô phải quay về Mỹ, tôi còn được trải 
nghiệm cảm giác cả linh hồn mình lung lay như muốn bật hết gốc rễ. 
Tôi đã rất hạnh phúc, và cũng đã rất đau khổ. 

Trước ngày cô ấy về nước khoảng nửa tháng, tôi có cảm giác 
như tất cả những suy nghĩ ích kỷ trong tôi dần tan biến, và cả bản 
thân tôi Cũng tan biến theo. Tôi thường hay nói với mọi người rằng 
“Lý do chúng ta không thể gọi thích' là tình yêư', là vì tình cảm 
'thích' không phải bắt nguồn từ đối phương, mà từ chính bản thân 
ta.” Khi ấy tôi có cảm giác như trong tôi chỉ có cô ấy tồn tại. Không 
chỉ đơn thuần là thích, mà dường như mọi thứ trong thế giới của tôi 
đều bắt đầu từ sự tồn tại của cô. 

À! Thì ra đây là lý do mà Kahlil Gibran đã nói giữa ta và người ta 
yêu tồn tại một vị thần mà ta không biết đến tên! Lúc ấy tôi đã hiểu 
được ý nghĩa của câu thơ đó. Trước kia tôi cho rằng mình đã hiểu 
hết ý nghĩa của nó, nhưng một ý nghĩa hoàn toàn mới đã được ban 
xuống cho tôi. Sau lần đó, tôi cảm thấy mình dần trưởng thành hơn, 
và cách tôi nhìn mọi thứ trên thế gian cũng ít nhiều thay đổi. 


https://thuviensach.vn 


Ba năm sau kể từ khi cô ấy rời Hàn Quốc, tôi nhận được một lá 
thư từ cô. Lá thư báo về lễ cưới sắp đến của cô. Cuối cùng cô cũng 
kết hôn với người yêu lâu năm của mình. Khi ấy tôi đang học đại 
học ở Mỹ, tuy rất muốn đón chuyến bay xuống phía Nam để chúc 
mừng cô, nhưng đã không thể. Tôi không có tiền, và cũng không có 
thời gian. Nhưng thứ thực sự ngăn tôi tham dự lễ cưới, chính là nỗi 
sợ hãi rằng mình sẽ đau khổ khi nhìn thấy cô ấy trong lễ cưới. Tôi 
chỉ có thể gửi một món quà nhỏ qua đường bưu điện để thay cho lời 
chúc mừng của mình. 

Và lần tôi gặp lại cô ấy, là sau đó hai năm. Khi ấy tôi cùng bạn 
học đi du lịch khắp nước Mỹ bằng xe hơi để kỷ niệm ngày tốt 
nghiệp, chúng tôi đi ngang qua vùng cô sống, và tôi đã gặp cô. 
Chồng cô đã cùng cô đón tiếp chúng tôi rất niềm nở, anh cũng là 
một người tốt và lương thiện, giống như cô. 

Sau khi tốt nghiệp, tôi đến sống ở thành phố Cambridge gần 
Boston và bắt đầu học thạc sĩ. Vào cuối thế kỷ 19, nơi mà Kahiil 
Gibran và gia đình chuyển đến sống đầu tiên sau khi rời khỏi 
Lebanon chính là vùng South End của Boston. Thời đó, South End 
vẫn còn là khu ổ chuột tiêu biểu của Boston, nơi tụ tập dân di cư 
vượt Đại Tây Dương từ Lebanon đến. Nhưng hiện nay South End 
đã trở thành khu dân cư xinh đẹp với những tòa nhà gạch đỏ điển 
hình của làn gió New England mọc san sát nhau. Kahlil Gibran đã 
sống ở đây và bắt đầu học tiếng Anh ở trường dành cho những đứa 
trẻ di cư. Nhờ có sự giúp đỡ của người thầy đã phát hiện ra năng 
khiếu hội họa của ông, Kahlil Gibran cũng được công nhận với tư 
cách là một họa sĩ. Năm 1904, khi Kahlil Gibran tổ chức buổi triển 
lãm cá nhân đầu tiên của mình, bà Mary Haskell, lớn hơn ồng mười 
tuổi, đã hoàn toàn bị chỉnh phục bởi tài năng, tư chất nghệ sĩ của 
ông và nguyện sẽ ủng hộ ông suốt đời. Và kể từ đó, Kahlil Gibran 
đều đặn gửi cho Mary Haskell những lá thư chứa đựng tình yêu 
cùng những suy ngẫm về cuộc sống. Đó chính là những lá thư đã 
chiếm trọn trái tim tôi những năm tôi còn ở tuổi dậy thì, và vẫn còn 
tồn tại sâu trong đó đến tận bây giờ. 

Nếu tình yêu ngỏ lời với bạn, hãy tin tưởng 

Cho dù tiếng nói của tình yêu 


https://thuviensach.vn 


Có thể làm tan vỡ tất cả mọi giấc mơ của bạn. Tình yêu tồn tại là 
để giúp bạn trưởng thành hơn, Nhưng cũng là để làm bạn biết đau 
thương. 

Mary Haskell vẫn đều đặn nhận những bức thư đây tình cảm của 
Kahlil Gibran, rồi đến một ngày nọ bà rời Boston đến một vùng ở 
miền Nam nước Mỹ và ba năm sau bà báo cho Kahlil Gibran biết tin 
hôn lễ của mình. Những người phụ nữ lớn tuổi hơn, họ chuyển đến 
miền Nam và báo tin kết hôn vào ba năm sau đó. Dường như khi ấy 
tôi đã tự tìm ra những điểm chung giữa tình yêu của Kahlil và tình 
yêu non nớt của mình, để rồi từ đó nuôi lớn tình yêu ấy, gói ghém 
đẹp đẽ và cất giữ trong lòng mình. 

Bây giờ mỗi khi nghĩ đến mối tình khi xưa, tôi không còn cảm 
thấy gì nữa, nhưng vào những ngày tháng ấy, tôi đã từng đau khổ 
đến nhường nào... Tình cảm yêu thương đã biến mắt, nhưng lòng 
biết ơn của tôi dành cho cô đang lấp đầy chỗ trống ấy. Vì cô đã cho 
tôi trải nghiệm tình yêu, trải nghiệm cảm giác bản thân mình dần tan 
biến, cũng như cảm giác trong mình tràn ngập hình ảnh của người 
khác mà không phải là bản thân mình, và vì cô đã cho tôi biết được 
thứ cảm xúc vĩ đại và đặc biệt ấy... 

Nếu cứ nghĩ rằng phải chọn người mình thích 

Dựa trên điều kiện này, điều kiện kia 

Thì tình yêu sẽ không bao giờ đến với bạn. 

Vì tình yêu không phải là thứ bạn có thể điều khiển 

Mà chính tình yêu sẽ dẫn lối yêu thương. 

Không phải kiểu tình yêu cố đi tìm người làm ta hạnh phúc 

Mà là thứ tình yêu khiến ta tan biến, 

Khiến ta chỉ có thể yêu không sao kháng cự 

Chẳng phải đó mới đúng là tình yêu thực sự hay sao? 


—*k— 


Khi bạn yêu 

Nêu bạn yêu bằng những điều kiện mình định ra 

Thì sau này bạn sẽ chia tay chính vì những điều kiện đó. 
Vì tình yêu là “vô điều kiện”. 

Tình yêu rất dễ chịu. 


https://thuviensach.vn 


Tình yêu rất ấm áp. 

Tình yêu rất tự do. 

Tình yêu ngây thơ như đứa trẻ. 

Tình yêu không có ý đồ nào khác nữa. 

Cách để có thể đo được độ thân thiết giữa mình và người khác 
là gì? 

Là khi ở trước mặt người ấy ta có thể hành động như đứa trẻ 
đến mức độ nào? 

Khi yêu, ai cũng hóa trẻ nhỏ. 


—*k— 


Khi tìm trường đại học đề bắt đầu đi dạy 

Tôi đã nghĩ rằng chuyện tìm nơi làm việc Cũng giống như 
chuyện yêu đương. 

Ta thích đối phương, đối phương vẫn có thể không thích ta, 

Hoặc đối phương thích ta, nhưng ta lại có tình cảm ngược lại. 

Đề cả hai cùng thích nhau, thật không phải là chuyện dễ dàng. 


—*k— 


Cũng giống như để nấu được nồi cơm ngon 

Cần có đủ thời gian, để cơm chín tới 

Thời gian để tìm hiểu nhau 

Sẽ là thứ quyết định sự thành bại của tình yêu. 

Thực ra trong tình yêu cần biết “vừa nóng vừa lạnh”. 

Có một số người hỏi tôi rằng nếu đối phương chỉ cho mình 5, 

Nhưng bản thân mình yêu đối phương hơn nên cho đối phương 
những 15 

Thì có phải là sai làm hay không. Thật ra tình yêu mà chỉ cho đi 

Ban đầu rất đẹp, nhưng rồi khi thời gian trôi qua 

Đối phương sẽ nghĩ rằng chuyện được nhận là chuyện dĩ nhiên, 
còn bản thân mình thì dần mệt mỏi. 

Thời gian “nóng-lạnh” là khoảng thời gian để hai người cân bằng 
tình cảm của nhau. 

Nếu có một bên thích nhiều hơn 


https://thuviensach.vn 


Thì tình cảm của phía còn lại phải được cân bằng 

Như vậy mới có thể bắt đầu yêu thực sự. 

Điều cơ bản của “nóng-lạnh”, là cho dù có thích đến mấy cũng 
nên kiểm chề mình một chút. 

“Thưa sư thầy, con rất hay bực mình vì vị giáo sư trẻ ấy. 

Ban đầu con tưởng rằng đó là vì mình ghét anh ta nhưng khi 
nghĩ lại, 

Đó là vì con muốn được anh ta quan tâm nhưng không thành 
nên mới sinh ra như thế.” 

Hôm nay tôi học được một điều. 

Hóa ra bực bội không lý do là một cách thể hiện của tình yêu đơn 
phương... 


—*k— 


Khi học tiêu học, 

Có một cô bạn gái cao to hơn tôi hay bắt nạt tôi. 

Đến khi tôi biết được đó là do cô bạn ấy thích tôi, 

Tôi mới bắt đầu hiểu ra tâm lý con người phức tạp đến mức nào. 

Hãy nghi ngờ nếu có người mà bạn không thân thiết lại hay bắt 
nạt bạn một cách kỳ lạ. 

Vì có khi họ làm vậy vì đang muốn được bạn quan tâm đấy. 


—*k— 


Một trong những thứ khiến con người ta đau đớn nhất Là cảm 
giác mình không được quan tâm và bị làm ngơ. Hãy nhìn lại xem 
bạn có vô tình xa lánh ai đó không. Và hãy lắng nghe họ nói 

Với suy nghĩ “Tôi muốn hiểu bạn hơn”. 

Khi cảm thấy buồn vì người khác 

Chúng ta thường nhớ đến khuôn mặt của những người Từng bị 
ta làm tổn thương bằng hình thức tương tự 

Đến khi ấy ta mới thực sự cảm thấy được rằng mình đã có lỗi với 
họ đến nhường nào. 

Không lúc nào bản chất thật của ta được phơi bày trần trụi 

Như khi một mối quan hệ tan vỡ. 


https://thuviensach.vn 


Hãy nhường một bước cho dù bạn đang đứng ở tận cùng của sự 
xấu hỗ. 

Một bước ấy vĩ đại hơn mười bước của ngày thường rất nhiều. 

Và một bước ấy cũng sẽ giúp rút ngắn bớt thời gian đau khổ của 
bạn. 

Bạn có biết lý do tại sao trong đầu chúng ta biết rằng đã đến lúc 
phải chia tay 

Nhưng trong thực tế thì không làm được vậy không? 

Vì tình cảm con người tồn tại ở một nơi rất sâu 

Sâu hơn cả những gì cái đầu chúng ta có thể biết được. Dù cái 
đầu có bảo chia tay đi 

Nhưng tình cảm lại tiến hành mọi thứ với tốc độ chậm hơn cái 
đầu rất nhiều. 

Rối đến một lúc nào đó ta lại nhận được cú giao bóng quyết định 
từ đối phương. 

Vào khoảnh khắc nhận được cú giao bóng quyết định thông qua 
lời nói, hành động ấy 

Tự khắc ngọn lửa ta từng giữ cho mình và đối phương trong lòng 
sẽ dần dân lụi tắt. 

Những quả ngân hạnh rụng trên đường 

Dễ khiến tôi liên tưởng đến những người tổn thương đầy mình 
sau khi tình yêu kết thúc. 

Khi còn trên cành cây, những quả ngân hạnh ấy rất đẹp Đến khi 
rụng xuống và bị người ta giẫm phải, chúng lại tỏa ra cái mùi khó 
chịu không ngờ. 

Nỗ lực để kết thúc một mối nhân duyên sao cho đẹp đẽ Cũng 
cần nhiều như nỗ lực đã bỏ ra khi mới cảm nhận những rung động 
đầu tiên, đó mới là cách ta giữ lễ với nhau. 

—=*—= 

Sau khi mối quan hệ của bạn với một ai đó hoàn toàn đồ vỡ 

Mà bạn vẫn không hề kể xấu về người đó, 

Thì đó chính là bằng chứng cho thấy bạn đã yêu người đó rất 


thật lòng. 
Có những đồ vật ba năm trước tôi không thể vứt bỏ 


https://thuviensach.vn 


Đến bây giờ dọn dẹp phòng lại quyết định cho chúng ra đi, 
Khiến tôi có cảm giác như thế này. 
Chia tay với đồ vật 
Cũng giống như khi chia tay với con người 
Cần có một khoảng thời gian đề trái tim ta tự lành. 
Sau khi chia tay 
Qua một khoảng thời gian, 
Nếu đang bước trên đường 
Đột nhiên bạn nghĩ “Mong cho người ấy hạnh phúc” 
Và không còn cảm thấy vướng bận trong lòng 
Thì đó chính là tín hiệu cho hay bạn cũng đã sẵn sàng để hạnh 
phúc trở lại. 


—*k— 


Câu nói những vết thương bị gây ra bởi con người sẽ được chữa 
lành bởi con người, 

Tuyệt đối không bao giờ sai cả. 

Nhưng trước khi được chữa lành 

Bản thân bạn cần có thời gian để yêu thương và trân quý chính 
mình. 

Nếu không nghỉ một nhịp mà gặp gỡ người mới ngay Thì có thể 
bạn không yêu thương người ấy thực sự Mà chỉ đang lợi dụng 
người ấy mà thôi. 

Mối nhân duyên đẹp là gì? 

Đó không phải là mối duyên có khởi đầu đẹp đẽ Mà chính là mối 
duyên có kết thúc êm đẹp. 

Vì một mối nhân duyên có thể có bắt đầu không phải từ chính 
bạn 

Những kết thúc của nó như thề nào thì chỉ tùy thuộc vào bản 
thân bạn mà thôi. 


https://thuviensach.vn 


Chương 6. Tu hành 


“Chính trái tim ta. cũng không thuận theo ý ta 
Thì ta lây gì để có thể lay chuyên người khác?” 


—ooQOoo—— 


https://thuviensach.vn 


Bài tập ngắm nhìn 

Thưa sư thầy, lòng con bức bối quá. Con phải làm sao đây?” 

Hãy cứ đề tâm trạng ấy được tự nhiên. 

Nếu tự bản thân ta không níu kéo, 

Thì tâm trạng ấy sẽ từ từ tự mình thay đổi mà thôi. 

Như khi ta ngắm nhìn cái cây được trồng trước sân nhà, Như khi 
ta ngồi bên bờ sông ngắm dòng nước chảy, Đừng quá ám ảnh bởi 
suy nghĩ nó là của mình, 

Hãy buông bỏ và im lặng ngắm nhìn tâm trạng bức bối ấy. Sau 
hai đến ba phút nín thở 

Và lặng lẽ quan sát kỹ 

Sự thay đổi của ý nghĩa nằm sau chính từ “bức bối” 

Bạn có thể nhìn thấy được sự thay đổi khẽ khàng của chính cảm 
xúc này. 

Vì cảm giác bức bối ấy 

Không phải do bạn cố tình tạo ra, 

Mà là cảm xúc nhất thời nảy sinh từ các mối nhân duyên của bạn 

Nên nó cũng sẽ tự biến mất giữa những mối nhân duyên. 

Nếu cứ liên tục tự nhủ “Bức bối quá”, bức bối quái” Rồi bị ám 
ảnh bởi cảm xúc ấy 

Thì cho dù trạng thái cảm xúc có thay đổi tâm trạng “bức bối” ban 
đầu vẫn sẽ quay trở lại và sẽ càng ngày càng lớn dần lên mà thôi. 

Chính vì vậy, hãy dừng những câu tự nhủ và buông bỏ suy nghĩ 
ấy 

Bạn chỉ cần nhận biết được cảm xúc của mình khi nó xuất hiện 

Và im lặng quan sát sự thay đổi của nó mà thôi. 

Khi lòng chúng ta chạy theo thế gian 

Thì giữa thế gian bộn bề nó sẽ dễ dàng bị cuốn đi mắt. 

Nhưng khi lòng chúng ta hướng vào chính nội tâm mình Thì cho 
dù thế gian có hỗn loạn đến mây 

Tấm lòng ấy vẫn giữ được trọng tâm và dễ dàng tìm được bình 
yên. 
Có rất nhiều người hỏi tôi, phải làm gì thì mới có thể giải phóng 
được lòng mình. 


https://thuviensach.vn 


~.(( 


Nếu cứ suy nghĩ “Phải giải phóng lòng mình thôi...” rồi cố gắng 
thực hiện 

Thì có khi càng làm cho lòng mình thêm phức tạp. 

Vì thật ra “Phải giải phóng lòng mình thôi...” Cũng đã là một suy 
nghĩ làm ta phải bận lòng rồi. 

Vậy phải làm sao để không nghĩ nữa và cho lòng mình được 
nghỉ ngơi? 

Câu trả lời là hãy ngắm nhìn những suy nghĩ trong lòng mình. 

Giây phút bạn ngắm nhìn chúng, là giây phút tất cả được nghỉ 
ngơi. 

Ý thức của con người thường hướng về phía bên ngoài. 

Vì vậy chúng ta thường nói chuyện về người khác 

Hoặc những chuyện xảy ra bên ngoài, chứ ít khi nói về mình. 

Ngược lại, người tu hành phải biết chuyên ý thức ấy hướng vào 
lòng mình 

Để sửa thói quen chỉ chuyên nói về người khác Và ngắm nhìn 
lòng mình, hiểu về nó nhiều hơn. 


—*k— 


Hãy chú ý theo dõi thử một lần. 

Trong số những lời bạn nói ra hằng ngày 

Có bao nhiêu lời nói thực sự là của bạn 

Và bao nhiêu lời là những lời bạn vay mượn của người khác 

Rồi biến nó thành lời nói của mình? 

Trong một ngày, bạn nói được bao nhiêu lời của chính bạn? 

Và cái gọi là lời của chính bạn, có thực sự tồn tại hay không? 

Trong bản thân ta 

Luôn có một người im lặng theo dõi những chuyện xảy ra bên 
ngoài. 

Dù sự việc bên ngoài có thay đổi liên tục 

Ý thức của người theo dõi này vẫn không bị ảnh hưởng Và luôn 
được đặt ở hiện tại này. 

Nguyên do của những nỗi đau trong cuộc sống 

Là đôi khi ta quên mất người theo dõi trong lòng mình Và bị cuốn 
theo những sự kiện, đối tượng xảy ra ở bên ngoài. 


https://thuviensach.vn 


—*k— 


Nếu bạn muốn sống mà có thể suy nghĩ ít đi, 

Thật ra rất đơn giản. 

Hãy để lòng mình ở hiện tại. 

Mọi suy nghĩ và lo lắng đều thường hướng về quá khứ hoặc 
tương lai. 

Bạn có thể nghĩ về hiện tại không? 

Bạn có thể tìm ra suy nghĩ nào về chính thời điểm này không? 

Hãy thử xem. Thể nào? Bạn không thể, đúng không? 

Nếu bạn đặt lòng mình vào hiện tại, thì những suy nghĩ của bạn 
sẽ được nghỉ ngơi. 


—*k— 


Nếu bạn không cố níu kéo 

Những cảm xúc dâng lên trong lòng mình bằng suy nghĩ 

Thì khi thời gian trôi qua những cảm xúc ấy sẽ thay đổi và biến 
mắt một cách tự nhiên. 

Chỉ cần bản thân ta không cố giữ cảm xúc bằng những ý nghĩ và 
lời nói 

Thì những cảm xúc khó chịu trong lòng 

Sẽ tự tìm cách giải phóng chính mình ra khỏi bản thân ta 

Mà không cân đến sự nỗ lực của ta. 

Nếu bạn cảm thấy muộn phiền 

Đừng liên tục than vãn “Tôi đang buồn” với người khác. 

Nếu bạn muốn thoát ra khỏi nỗi muộn phiến 

Thì hãy nhìn thẳng vào nó. 

Bạn sẽ nhìn thấy được sự thay đổi của nỗi muộn phiền. 

Chính vì vậy nỗi muộn phiền, cũng chỉ là thứ trống rỗng mà thôi. 

Những thứ trước chưa hề có bỗng dưng bây giờ xuất hiện 

Cũng sẽ biến mắt toàn bộ khi thời gian trôi qua. 

Cho dù bạn có cảm nhận được tiếng chuông trong tâm hồn sau 
khi nghe bài giảng, 

Hay bạn nhìn thấy đức Phật hay bất kỳ vị thánh nhân nào khác 
trước mặt mình, 


https://thuviensach.vn 


Thì tất cả cũng chỉ là trò đùa của tâm trí bạn mà thôi. 

Thứ mà những người tu hành tìm kiếm 

Là những thứ vốn hiện hữu ngay từ đầu 

Chứ không phải tìm kiếm những thứ chưa hề có rồi bỗng dưng 
xuất hiện. 

Tâm trí là kẻ không thể thực hiện hai suy nghĩ cùng một lúc. 

Bạn hãy thử xem mình có thể có hai suy nghĩ cùng một lúc được 
hay không. 

Thế nào, bạn có thể làm thế không? 

Khi đang suy nghĩ một điều gì đó 

Chính tâm trí ta không thể nhận thức được rằng mình đang suy 
nghĩ. 

Bạn chỉ có thể nhận ra “À mình đã suy nghĩ về chuyện đó” sau 
khi suy nghĩ đã dứt. 

Hãy thử xem có đúng như vậy không. 

Hãy thử xem khi nào thì bạn nhận thức được rằng mình đang 
suy nghĩ. 

Khi bạn đang suy nghĩ hay sau khi dòng suy nghĩ ấy đã ngừng? 

Việc bản thân mình khổng biết rằng mình đang suy nghĩ, 

Việc bản thân đang làm một việc gì mà không hề hay biết rằng 
mình đang làm việc đó, 

Thật kỳ lạ, phải không? 

Chính vì vậy mà người ta mới nói đang mở mắt không có nghĩa 
là mình đang thức tỉnh đâu. 

“Thức tỉnh” có nghĩa là ngay lập tức nhận thức được Khi có 
chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí ta. 

“Thức tỉnh” không phải là làm theo 

Những suy nghĩ hay cảm giác khi chúng xuất hiện 

Mà chính là việc nhận ra được rằng bản thân đang có suy nghĩ, 
cảm giác đó. 

Thường khi đang ăn chúng ta không bao giờ nhận ra. 

Đến khi ăn xong rồi 

Mới biết mình đã ăn nhiều đến mức nào. 

Việc tu hành bắt đầu từ những khoảnh khắc thức tỉnh. 

Người nhận biết được mình đã ăn bao nhiêu ngay khi đang ăn 

Là người đã khổ công tu hành. 


https://thuviensach.vn 


Ý thức của ta thường không biết trong vô thức thứ ta thực sự 
muốn là gì. 

Ý thức bảo ta rằng thứ ta muốn là thứ này 

Nhưng đến khi giành được thứ đó rồi 

Ta mới nhận ra nó không phải là thứ ta khao khát muốn có. 

Nếu muốn nghe được trong vô thức mình nói gì, hãy bắt đầu cầu 
nguyện. 

Lời cầu nguyện sâu sắc chính là con đường đặc biệt 

Giúp ta có thể nghe thấy được tiếng nói vô thức của mình. 

Ý thức của chúng ta muốn tiến của, quyền lực, danh vọng 

Nhưng sâu trong tiềm thức, ta luôn hướng đến tình yêu, 

Sự hòa hợp, sự đồng cảm, thấu hiểu, hài hước, cái đẹp, sự mới 
mẻ và sự tĩnh lặng vượt lên trên chính bản thân ta. 

Tĩnh lặng không có nghĩa là hoàn toàn trống rỗng. 

Nếu lắng tai nghe sự tĩnh lặng 

Ta có thể cảm nhận được muôn vàn chuyển động của thế gian. 

Bạn hãy vừa lắng nghe những chuyên động ấy vừa tự hỏi. 

Rằng mình đang nghe thấy gì. Rằng chủ nhân của chuyền động 
ấy là ai. 

Đến lúc ấy bạn sẽ mơ hồ nhận ra. 

Rằng thật ra vốn không có người nghe, chỉ có hành động nghe 
mà thôi. 

=. 
Khi ngắm nước ta sẽ trở thành nước 
Khi ngắm hoa ta sẽ trở thành hoa 


Ta ngồi đây ngắm đóa hoa trôi theo dòng nước. 
- Đại đức Seo Ong 


—*— 
Càng khỏe mạnh ta càng có cảm giác cơ thể mình không tồn tại. 
Dĩ nhiên là chuyện cơ thê ta không tôn tại không phải là sự thật. 


Mọi chuyện càng diễn ra tự nhiên 
Càng khiên ta cảm thây như mình không hê nô lực chút nào. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng dĩ nhiên không phải là ta đã không nỗ lực. 

Ngỡ không có nhưng vốn dĩ đã có, đó chính là bản tính của 
chúng ta, và cũng là chân lý. 

Ngày xưa, có một thứ gọi là tâm trí. 

Vì chỉ có một mình nên tâm trí cảm thấy buồn 

Đã tự chia mình làm hai. 

Nhưng vì cả hai đều biết mình vốn là một 

Nên dù chơi với nhau nhưng cả hai vẫn không thấy vui, 

Cũng giống như một ván cờ tướng mà hai bên đen trắng đều do 
một người tự chơi. 

Vì vậy tâm trí đã quyết định quên đi sự thật rằng cả hai đã từng 
là một. 

Cứ thế rồi thời gian trôi qua 

Tâm trí hoàn toàn quên đi sự thật này. 

Đây chính là trạng thái của chúng ta ngay lúc này. 

Khi nhận ra sự thật rằng cả hai đã từng là một 

Thì ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống chỉ là một vở kịch. 

Với những người hiểu sự thật này, ưu điểm lớn nhất của họ 
chính là sự hài hước. 

Những trạng thái như yên bình, thánh thiện, hiền hòa 

Đều được xếp sau hài hước một bậc. 

Dù gì cuộc sống cũng chỉ là một vở kịch Vậy hãy diễn sao cho 
thật hay. 

Nếu bạn vẽ cuộc sống mà mình mong muốn vào khung tranh 
tâm trí 

Thì đến một lúc nào đó bức tranh sẽ sống dậy và trở thành sự 
thật. 

Vi vậy hãy vẽ một bức tranh thật đẹp 

Mà trong đó bản thân bạn và những người khác cùng sống với 
nhau thật hạnh phúc. 


—ooQoo—— 


https://thuviensach.vn 


Hãy kết thân 

với tâm trí của mình 

ể từ khi tôi bắt đầu dùng Twitter để kết nối và trò chuyện với 

nhiều người hơn, có rất nhiều bạn trẻ đã gửi câu hỏi cho tôi. 

ững câu hỏi về chuyện yêu đương khó gỡ, về những vấn đề phát 

sinh trong quan hệ giữa người với người, về những bất hòa trong 

gia đình, về những ước mơ vẫn chưa thành hiện thực, về việc kiếm 

việc làm... Trong số đó dạng câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất là làm 

cách nào để có thể giữ được tầm mình bình tĩnh khi các cảm xúc 
tiêu cực như nồi giận, bực bội, uất hận, thất vọng... ập đến. 

Thật ra khi nhận được những câu hỏi này, tôi nghĩ rằng việc họ 
đặt câu hỏi có nghĩa là họ đã thành công được một nửa rồi. Bởi họ 
đã nhận ra được trạng thái của bản thân khi gặp khó khăn vì những 
ảnh hưởng do cảm xúc tiêu cực đem lại. Chính vì vậy họ mới đem 
những câu hỏi làm sao để thoát khỏi trạng thái ấy đến cho một nhà 
sư rất chăm chỉ dùng Twitter như tôi để tìm câu trả lời. 

Nhưng vấn đề là, rất nhiều người khi cảm nhận được những cảm 
xúc ấy chỉ nghĩ đến việc mình phải làm sao để khống chế chúng. Họ 
gần như không hề nghĩ rằng mình cần phải hiểu được chúng. Nói 
cách khác, khi những cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong tâm trí, 
người ta chỉ nghĩ đến việc bằng mọi cách phải thoát ra khỏi nó, chứ 
không hề có ý định hiểu về trạng thái tâm hồn mình lúc đó cũng như 
không muốn kết thân với nó chút nào. Có lé vì vậy mà người ta hay 
nói “điều khiển tâm trí” hay “khống chế tâm trí” chứ không dùng 
những từ như “tìm hiểu tâm trí” hay “kết thân với tâm trí”. 

Nhưng chắc chắn những người đã từng cố thay đổi những cảm 
xúc như phẫn nộ, bực bội, ghét bỏ... sẽ biết rất rõ, việc thay đổi 
chúng chẳng phải là việc dễ dàng gì. Giả như ta gọi những cảm xúc 
như phẫn nộ, ghét bỏ là đất bùn, và tâm trí ta là nước, thì khi thả đất 
vào trong nước, nước liền hóa đen. Việc tìm cách thoát khỏi tâm 
trạng tiêu cực cũng giống như việc tìm cách để số đất bùn trong 
nước ấy nhanh chóng lắng xuống vậy. 

Bạn muốn nhanh chóng làm đất bùn lắng xuống, muốn xóa đi 
những tâm trạng xấu và duy trì sự tĩnh lặng của tâm trí mình, và bạn 


https://thuviensach.vn 


cho tay vào nước, tức tâm trí mình, và cố đè đất bùn xuống đáy. Kết 
quả như thế nào? Chẳng phải vì những chuyển động của bàn tay 
mà đất bùn càng làm nước vẫn đục hơn đây sao? Ví dụ như khi ta 
ghen tị với ai đó và bắt đầu cảm thấy ghét họ, ta càng cố suy nghĩ 
đến chuyện khác để xóa cảm xúc ấy đi thì chẳng phải cảm XÚC ấy 
càng liên tục xuất hiện đó sao? Chính vì vậy, nếu ta cứ nghĩ rằng 
mình phải quyết tâm để thay đổi cảm xúc và muốn bước sâu vào 
tâm trí của mình để hành động, thì không những vấn để cơ bản nhất 
vẫn không được giải quyết mà có khi trạng thái tâm trí ta còn tệ hơn. 

Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm thế nào mới có thể 
hiểu được tâm trạng đang bị vấy bản như nước bùn đen và tự mình 
thoát ra khỏi nó? Thật ra câu trả lời thực ra rất đơn giản. 

Đầu tiên, hãy đứng ở lập trường của người thứ ba, lùi lại một 
bước và quan sát tâm trạng của bản thân như đang xem phim vậy. 
Chẳng phải mỗi khi chúng ta muốn tìm hiểu một đối tượng mình 
không biết rõ, chỉ cần bỏ đi những suy nghĩ vốn có và quan sát đối 
tượng đó là có thể hiểu được dễ dàng hơn sao? Nghĩa là đừng 
bước vào bên trong tâm trạng đang rối bời như bát nước đục dễ tìm 
cách giải quyết, mà hãy bước ra khỏi đó, theo dõi nó bằng sự im 
lặng của mình. 

Khi đó, thứ quan trọng nhất là người quan sát không nên quá để 
tầm đến những cơn giận, sự bực mình, nỗi bất an hay lòng đồ ky, 
mà phải tập trung vào nguồn năng lượng đang điều khiển chúng. 
Cũng như tắm gương không chọn mình sẽ phản chiếu thứ gì và 
không phản chiếu thứ gì, lúc này bạn sẽ im lặng và theo dõi được 
nguồn năng lượng của các cảm xúc chứ không chỉ tập trung vào 
một cảm xúc. Và cũng như tắm gương, không bao giờ lên tiếng 
đánh giá những thứ mà nó phản chiếu, bạn đừng nhận xét gì cả, mà 
hãy chỉ im lặng ngắm nhìn. 

Khi ngắm nhìn tâm trí mình với lập trường của một khán giả, bạn 
sẽ cảm nhận được ý thức của mình đã lùi lại một bước, cảm giác 
như đang dứng phía sau lý trí và theo dõi mọi thứ. Và chỉ một lát sau 
đó, bạn sẽ nhìn thấy được trạng thái cảm xúc khó chịu của mình từ 
từ chuyển thành một trạng thái khác hoàn toàn. 

Nói tóm lại, bạn không cần phải bước vào trong cảm xúc của 
mình và cố gắng thay đổi nó, mà chỉ cần im lặng quan sát thì chẳng 


https://thuviensach.vn 


bao lâu sau bạn sẽ nhìn thấy được sự thay đổi của cảm xúc trong 
mình. Nếu cứ cố gắng thay đổi cảm xúc, chưa biết chừng bạn sẽ chỉ 
càng làm cho cảm xúc ấy trở nên phức tạp hơn mà thôi. 

Chắc chắn sẽ có ai đó hỏi rằng “Cứ im lặng nhìn thì có gì hay?”, 
“Chẳng phải làm vậy là trốn tránh hiện thực sao?” 

Không phải vậy. Phương pháp này không phải là trốn tránh sự 
thật mà ngược lại, là nhìn thẳng vào sự thật. Nhìn nhận sự thật, với 
bản chất vốn có của nó. Nếu bắt đầu luyện tập cách nhìn trực diện 
vào những gì xảy ra trong tâm trí mình, đến một lúc nào đó bạn sẽ 
nhận ra. Rằng những cảm xúc xuất hiện trong tâm trí bạn không hề 
có thực thể cố định nào, và những cảm xúc ấy chỉ như những đám 
mây, tự xuất hiện trong khoảng hư vô tâm trí và rồi cũng nhanh 
chóng tự biến mất khỏi đó, không liên quan đến ý thức của ta. Nếu 
bạn thấu hiểu được điều này, thì khi những cảm xúc giận dữ, bực 
bội, bất an... xuất hiện, bạn sẽ không bị chúng điều khiển nữa. Bạn 
sẽ không cố níu kéo chúng vì nghĩ chúng là của mình. Vì chúng chỉ 
đơn giản là những vị khách, chỉ tạm dừng trong tâm trí ta một lát rồi 
sẽ ra đi, như những đám mây trôi. 

Đừng cố gắng điều khiển tâm trí mình. Hãy làm thân với tâm trí 
và im lặng dõi theo nó. 

Khi bị tổn thương và nuôi ý muốn phục thù Bạn sẽ chỉ nhìn thấy 
nỗi đau của chính mình. 

Thay vào đó nếu bình tĩnh lại 

Đánh thức ánh sáng từ bi trong mình và nỗ lực để hiểu được đối 
phương 

Bạn sẽ nhận ra sự thật 

Rằng người làm bạn tổn thương thực ra cũng đang chịu tổn 
thương rất nhiều. 

Bạn nổi giận, nhưng lại không thể điều khiển được cơn giận, 
Nghĩa là cơn giận không nghe lời bạn... 

Vậy làm sao bạn có thể gọi cơn giận đó là “cơn giận của bạn” 
được? 

Nếu nó là của bạn, vậy bạn phải điều khiển được nó theo ý của 
bạn chứ? 

Khi vị khách mang “cơn giận” đến, hãy yên lặng chờ cho đến lúc 
nó rời đi. 


https://thuviensach.vn 


—*k— 


Những cảm xúc xuất hiện trong tâm trí Không phải thứ muốn bỏ 
là có thể bỏ được. 

Những cảm giác và suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí Thật ra 
không thuộc sở hữu của chính ta. 

Chúng chỉ giống như những đám mây không chủ 

Hiện hữu nhất thời vì một số điều kiện và nguyên nhân. 

Hãy tự nhắc mình, suy nghĩ và cảm xúc chỉ là vị khách qua 
đường 

Và lùi lại một bước, im lặng quan sát chúng. 

Trong tâm trí mỗi chúng ta đều có nhà độc tài Hitler và Mẹ Teresa 
hiện diện. 

Nếu ta xây dựng bản thân mình trên nền tảng của sự sợ hãi và 
thù hận 

Ta sẽ trở thành Hitler. 

Nếu lòng từ bi và sự cảm thông đối với người khác mạnh hơn Ta 
sẽ trở thành Mẹ Teresa. 

Nếu có ai đó nói “Không được” với bạn 

Đừng nỗi giận hay tranh cãi, mà hãy đáp “Vâng”. 

Một tình huống mới 

Sẽ dẫn ta đến một thế giới mới, mở ra một cánh cửa mới cho ta. 

Khi có ai đó nói “Không được” với bạn 

Bạn càng phản kháng thì tình huống càng không thể thay đổi và 
sẽ chỉ có bạn mệt mỏi mà thôi. 

Bất kỳ cảm xúc, sự việc, hiện tượng nào 

Nếu không phải là thứ đã vốn có mà chỉ mới xuất hiện 

Thì sau một thời gian, chúng sẽ biến đồi và tự biến mắt. 

Những người ởi tìm chân lý vĩnh cửu 

Thì không nên bị ám ảnh bởi những thứ liên tục xuất hiện và biến 
mất như thế. 

Có những lúc ta xem phim nhưng giữa chừng dừng lại không 
xem nữa. 

Đó là những lúc nhân vật chính hiền lành vẫn cứ hiền lành, còn 
kẻ xấu vẫn hoàn xấu. 


https://thuviensach.vn 


Con người ta không có ai hiền lành mãi, cũng không có ai xấu xa 
mãi. 

Tùy vào con người, hoàn cảnh, nhàn duyên, và tùy vào quan 
điểm của người đánh giá 

Mà con người ta khi tốt, khi không. 

Xưa, vị lai và nay, đâu có sự kiện này: 

Người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. 

Lời khen cũng như lời phê phán, đều là bất khả kháng Chỉ là 
những lời con người ta nói vì danh dự và lợi ích của mình mà thôi. 

- Kinh Pháp Cú, Phẩm Phẫn nộ 

Khi nghe ai đó phê phán người khác 

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng người bị phê phán đã làm chuyên gì đó 
đáng bị phê phán. 

Nhưng nếu chú tâm nghe kỹ hơn một chút, 

Thực ra người phê phán đang lớn tiếng 

Vì người kia không chịu nghe theo lời của mình. 

Vì vậy đừng để những gì nhìn thấy thoáng qua đánh lừa bạn! 

Việc chê bai người khác 

Chính là vì bản thân người chê cảm thấy bát an về chính mình. 

Có một người bạn 

Bắt đầu nói xấu một người mà ta ghét. 

A hatl Ta hào hứng hùa theo. 

Rồi sau khi chào tạm biệt người bạn đó, ta chợt nghĩ. 

Nếu ta không có mặt ở đó, chắc người bạn đó cũng nói xấu về ta 
giống như vậy chứ? 

Dù khiến bạn thích thú trong giây lát, nhưng xét cho cùng nói xấu 
người khác là làm hại chính mình. 

Lý do bạn cảm thấy tôi sống vô tư và lương thiện 

Chính là vì bản thân bạn cũng vô tư và lương thiện đấy thôi. 

Việc làm cho bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, những người xung 
quanh ta 

Cảm thấy thoải mái, chính là một cách tu hành. 

Được những người mình không quen biết, những người ở nơi xa 
xôi kính trọng 

Thì cũng có ý nghĩa gì đâu? 


https://thuviensach.vn 


Trong khi những người ở quanh ta 

Lại đang mệt mỏi vì chính ta. 

Cái gọi là sự tôn trọng của những người ta không quen 

Chỉ là những tưởng tượng của họ về một hư ảnh không phải ta. 
Là giả dối. 

Có người hỏi tôi 

Khi hạ mình xuống chẳng phải là mình chịu thua những người 
khác hay sao. 

Nhưng nếu chịu thua một chút để đạt được thành tựu lớn hơn 

Thì đó chính là cách ta chiến thắng. 

Chỉ cần cúi đầu một lát, tâm hồn sẽ có được sự bình an, gia đình 
sẽ có được hạnh phúc 

Một kết quả tốt đẹp. 


—*— 


Những người mắc “bệnh đạo đức” thường dễ dàng phán xét 
người khác. 

Đó là vì họ là những người chưa trưởng thành, không tự nhìn 
thấy được những khiếm khuyết của chính mình. 

Bạn bị giao những việc không liên quan đến nghiệp vụ chỉ vì lý 
do bạn là cấp dưới. 

Khi bạn bắt đầu cảm thấy bực mình, đừng suy nghĩ mãi về việc 
đó, cũng đừng tỏ vẻ bực bội. 

Hãy cứ làm công việc mà cấp trên giao cho bạn. 

Nếu bực mình, thì một chuyện nhỏ sẽ trở nên mệt mỏi hơn gấp 
nhiều lần và khiến bạn căng thẳng. 

Chỉ cần làm xong việc là bạn có thể quên nó ngay thôi mà chẳng 
phải vậy sao? 


—*— 
Đừng cố thay đổi những người xung quanh sao cho vừa ý bạn 
Cách nhanh nhất là bạn hây từ bỏ tham vọng thay đổi họ. 


Chính bạn còn không thê điều chỉnh bản thân theo ý mình được 
Thì làm sao bạn có thể thay dỗi người khác theo ý mình? 


https://thuviensach.vn 


—*k— 


Có những thứ khi còn trẻ tôi rất thích, nhưng bây giờ thì không. 

Gió điều hòa, thức ăn ở nhà hàng buffet, phim kinh dị, đi máy 
bay, thành phố lớn, chơi suốt dêm... 

Có những thứ khi còn trẻ tôi ghét vô cùng, nhưng bây giờ lại 
thích. 

Cơm ngũ cốc, đi bộ, thiền, ở một mình, Mozart, tập thể dục, trà... 

Chính tôi cũng không rõ từ khi nào mình đã thay đổi. Và ngay lúc 
này tôi cũng đang thay đồi. 

Đừng bị trói buộc bởi quá khứ và than trách người đời sao quá 
đổi thay. 

Ví nếu ta lấy thước đo quá khứ để đánh giá hiện tại, chắc chắn 
sẽ cảm thấy buôn. 

Hãy tiếp nhận sự thay đổi. 

Vi dù muốn dù không, thế gian và bản thân ta vẫn liên tục thay 
đổi từng ngày. 

Vô sở hữu 

Không có nghĩa là không sở hữu thứ gì cả 

Mà nghĩa là không bị ám ảnh bởi những thứ mình đang có. 

Khi cảm thấy đã đến lúc, phải biết cách từ bỏ tất cả và ra đi, vậy 
mới là tự do thực sự. 

Ngược lại, chừng nào còn cảm thấy thèm khát vì mình không có 
được thứ gì đó 

Thì đó chỉ là chịu đựng mà sống dưới cái danh vô sở hữu chứ 
không phải là vô sở hữu thực sự. 

Những vị đại sử được các sư khác tôn trọng 

Không phải vì họ giỏi kinh văn 

Không phải vì họ có vẻ ngoài chững chạc 

Không phải vì họ tốt nghiệp trường đại học nồi tiếng 

Không phải vì họ là trụ trì của những ngôi chùa lớn 

Không phải vì họ đoán được tương lai 

Không phải vì họ biết chữa lành bệnh cho người khác 

Mà vì họ biết cách chỉ bảo các sư trẻ hơn bằng “đức hạnh”. 

Được gọi là đại sư, không có nghĩa là lùi ra sau và không làm gì 
cả 


https://thuviensach.vn 


Mà là dùng hình ảnh tu hành của mình 

Để làm cảm hóa các sư khác, giúp họ biết cách từ bỏ dễ dàng 
hơn. 

Nếu người tu hành nhìn lại mình và bắt đầu giác ngộ 

Thì họ có thể học được nhiều thứ từ cả những đứa trẻ đi qua 
đường 

Và học được nhiều điều ngay cả khi bị người khác khinh rẻ. 

Thực ra tất cả mọi người trên thề gian này đều là thầy của chúng 
ta. 

Người giúp ta tự nhìn lại tâm trí mình 

Không phải là người đối xử tốt với ta hay khen ngợi ta. 

Việc tìm hiểu về bản thân mình 

Luôn nhờ có những người 

Chê bai, nổi giận với ta 

Làm ta cảm thấy thất vọng, khiến ta gặp khó khăn. Chính những 
người đó mới là hóa thân của Bồ tát. 

Có một cách để đánh giá ai là người tu hành thực sự. Hãy khen 
họ hết lời và hãy phê phán họ hết lời. Nếu ai bị dao động bởi những 
lời nói này 

Có nghĩa là họ đã mất đi cái gốc căn bản nhất của người tu 
hành. 

Cảm giấc oan ức khỉ bị người khắc chửi mắng Và cảm giác khoái 
chí khi được người khác khen ngợi Thực ra không phải là hai cảm 
giác khác nhau. 


—%w— 
Là người tu hành, khi sống chung với nhiều người Phải sống sao 
cho giống khi sống một mình 
Và khi sống một mình 
Phải sông sao cho giông khi sông với nhiêu người. 


—*k— 


Được cùng người khác chia sẻ những câu chuyện sâu sắc, chân 
thật nhất 


https://thuviensach.vn 


Và đồng cảm với họ, là một điều hạnh phúc. 

Nhưng đừng chỉ cố tìm đối tượng để chia sẻ ở bên ngoài. 

Hãy tìm hiểu về tâm trí mình và hãy hiểu thấu được nó. 

điều này sẽ mang đến cho bạn sự tự do và cảm giác hạnh phúc 
không gì so sánh được. 

Người đắc đạo 

Phải có sức mạnh để kìm nén, không lên tiếng nói là mình biết 
dù đã biết 

Phải có sức mạnh tuy có thể thay đổi người khác 

Nhưng vẫn để họ tự mình học được bằng chính sức mình. 

Thứ đạo mà luôn muốn trưng ra cho người khác thấy chỉ là đạo 
chưa chín hẳn mà thôi. 


https://thuviensach.vn 


Chương 7. Nhiệt huyết 


“Tôi không sợ chuyện mình già đi 
Nhưng tôi sợ nhiệt huyết của mình sẽ dẫn nguội lạnh. 


—ooQOoo—— 


https://thuviensach.vn 


Bản thân mình có đúng hay không 
không quan trọng 
việc tất cả cùng được hạnh phúc còn 
quan trọng hơn rất nhiều 
Con người ta ai cũng có 
Những niềm tin, giá trị quan, suy nghĩ 
Mà không bao giờ chịu thua người khác. 
Khi nhìn từ quan điểm của mình, điều đó là đúng 
Nhưng thật đáng tiếc, sẽ có rất nhiều lần 
Ta gặp phải những người không nghĩ giống ta 
Thậm chí còn có người suy nghĩ hoàn toàn ngược lại nữa. 
Kể cả giữa gia đình, bạn thân, người yêu 
Vì khác giá trị quan 
Vì khác tư tưởng chính trị 
Vì khác tôn giáo 
Mà đôi khi rất khó nói chuyên về những vấn đề này. 
Để rồi khi bắt đầu nói về chúng 
Đến một thời điểm nào đó 
Ta bắt đầu lớn tiếng, 
Chen cả cảm xúc gay gắt vào để cố chứng minh là mình đúng. 
Thế nhưng 
Sau khi những cuộc nói chuyện ấy kết thúc 
Chẳng phải chỉ có sự tổn thương còn đọng lại thôi sao? 
Trước khi nói điều gì, ta cần phải suy nghĩ kỹ 
Liệu có ai bị tổn thương, hay chính bản thân ta có bị tổn thương 
Bởi sự đơn giản và đơn thuần trong suy nghĩ của mình hay 
không. 
Từ lúc này 
Thay vì chỉ quan tâm đến niềm tin hay lý tưởng cao quý của bản 
thân 
Ta hãy quan tâm đến người đang ngồi trước mặt mình. 
Đừng quên rằng, có người còn quan trọng hơn cả mọi niềm tin 
và lý tưởng 
Đang ngồi trước mặt ta. 


https://thuviensach.vn 


Việc ta cố gắng thuyết phục người khác rằng suy nghĩ của ta là 
đúng 

Nói cho cùng cũng chỉ là hành động của tự ngã, của cái tôi mà 
thôi. 

Dù có cố chứng minh mình đúng bằng những hành động ấy 

Thì cuối cùng cũng sẽ không có ai cảm thấy hạnh phúc đâu. 

Đề trở thành một người trưởng thành 

Phải luôn nghĩ rằng người đang đứng trước mặt ta 

Cũng là một người đang theo đuổi hạnh phúc giống như ta 

Và đôi khi phải biết bỏ đi suy nghĩ khăng khăng là mình đúng. 

Đừng quên rằng 

Chuyện ta có đúng hay khổng không quan trọng 

Mà hạnh phúc của tất cả mọi người quan trọng hơn rất nhiều. 

Thay vì trở thành người thông minh hay nói những điều đúng 
đắn và phê bình người khác 

Hãy trở thành người có tắm lòng ấm áp luôn cố gắng chia sẻ với 
mọi người, 

Người biết chấp nhận cả những thiếu sót của bạn mình, 

Người biết cảm nhận nỗi đau của người khác. 


—*k— 


Cho dù có chủ động gặp gỡ để thuyết phục đối phương Nhưng 
nếu không thể làm đối phương cảm thấy rằng mình hiểu được lập 
trường của họ 

Thì chắc chắn họ sẽ không bị bạn thuyết phục. 

Đừng chỉ nói những điều mình muốn nói, mà phải biết lắng nghe 
và tôn trọng những suy nghĩ của đối phương. 

Những tranh cãi, đối lập nhiều vô vàn trong cuộc sống chúng ta 

Có thể được tháo gỡ bằng cách tập đứng ở địa vị của đối 
phương mà cảm nhận. 

Hãy tạo cho mình thói quen suy nghĩ trên lập trường của người 
khác. 

Người chỉ biết suy nghĩ cho mình là người thiếu trưởng thành, 
không khác gì đứa trẻ con. 

Khi tranh cãi xem ai sai ai đúng 


https://thuviensach.vn 


Người nồi giận trước nhất 

Chính là người thua. 

Phê phán thì rất dễ. 

Nhưng khi người lên tiếng phê phán ấy tự mình bắt tay vào thực 
hiện công việc 

Thì mới biết rằng mọi chuyện chẳng hề dễ dàng gì. 

Theo đó, những lời phê phán mà không kèm theo hướng giải 
quyết 

Thì chẳng hơn gì 

Hành vi làm thỏa mãn cái tôi của chính người phê phán mà thôi. 

Khi nghe được những lời làm mình bực bội Đừng vội soạn tin 
nhắn hay email trả lời lại ngay. Người hiểu biết trước hết sẽ tìm đến 
giấc ngủ Và trả lời vào buổi sáng ngày hôm sau. 

Vì việc ta đáp lại ngay khi vừa nghe những lời ấy Sẽ dễ khiến ta 
cảm thấy hối hận về sau. 

Con người ta, đa số Thích nói hơn là lắng nghe. 

Cách để có được khoảng thời gian vui vẻ với đối phương 

Chính là hỏi thật nhiều những câu hỏi hay để đối phương trả lời 

Và biết cách hưởng ứng theo những lời họ nói. 

Thật ra điều này không khó như chúng ta nghĩ đâu. 


—*k— 


Nếu quanh một người quan trọng chỉ toàn những kẻ hô ứng 
đồng tình 

Thì thường người đó sẽ chỉ ngày càng giỏi tự họa tự khen. 

Nếu những người xung quanh giúp bạn tự họa tự khen Thì bạn 
phải nhận ra sự thật rằng 

Xung quanh bạn không có trung thần, mà chỉ có gian thần mà 
thôi. 


—*k— 


Nếu có hai câu trả lời cho một câu hỏi 
Câu thứ nhất dài và phức tạp nhưng lại có tính logic 


https://thuviensach.vn 


Câu thứ hai ngắn và đơn giản đến mức trẻ nhỏ cũng có thể hiểu 
được 
Thì câu trả lời chính xác nhật chính là câu trả lời đơn giản hơn. 


—*k— 


Khi bạn đặt câu hỏi với một ai đó 

Mà không nhận được câu trả lời 

Thì thật ra sự im lặng ấy chính là câu trả lời dành cho bạn. 

Không có ai hoàn hảo cả. 

Chỉ có những người biết rõ về thiếu sót của mình Và những 
người không biết về chúng mà thôi. 

Là người, ai cũng có tính hai mặt. 

Nếu bạn cảm thấy ai đó hoàn hảo 

Thì đó là do 

Bạn vẫn chưa hiểu hết về người ấy mà thôi. 

“Đừng cố làm nó hoàn hảo, 

Mà hãy khiến nó trở nên thú vị! 

- Lời khuyên của một nhà thiết kế nội thất 

Hãy thành thật với chính bản thân mình. 

Hãy nghĩ xem điều gì thực sự khiến mình hạnh phúc. 

Hãy ngẫm lại thứ mình thực sự muốn làm 

Chứ không chỉ chạy theo tiêu chuẩn thành công mà thế gian đặt 
ra. 

Điều quan trọng không phải làm cho người khác thấy rằng mình 
hạnh phúc 

Mà chính là làm cho mình hạnh phúc thực sự. 

Hãy đặt mục tiêu của cuộc đời mình là hạnh phúc, thay vì thành 
công. 

Nếu bạn thành công, nhưng lại không hạnh phúc 

Thì liệu đó có phải là thành công thực sự hay không? 

Chúng ta có thể tìm được hạnh phúc trong những mối quan hệ 
với người khác. 

Đừng chỉ chăm chăm tiến về phía trước 

Mà hãy chăm lo cho cả bạn bè, gia đình, đồng nghiệp để tất cả 
có thể cùng nhau đi lên. 


https://thuviensach.vn 


Có một số người quyết tâm thành công 

Vì muốn cho những người từng coi thường mình thấy được điều 
đó. 

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ sau khi đã thành công rồi. 

Sau khi khoe được rằng mình đã thành công, thì bạn sẽ làm gì 
tiếp theo? 

Đề thành công thực sự 

Đừng cố thành công chỉ vì ai khác 

Mà hãy làm việc như không phải bạn đang làm việc 

Mà hãy tìm niềm vui trong đó và làm với sự nhiệt tình. 

Lời khen có ý nghĩa thực sự 

Là lời khen từ những người làm nghề cùng lĩnh vực. 

Một lời khen, một lời đề cử 

Từ những người cùng lĩnh vực, am hiểu chuyên môn của bạn 

Có giá trị ngang bằng với mười lời khen của mười người ngoài. 

Những chuyên gia đều có năng lực và kinh nghiêm của riêng 
mình. 

Nhưng nếu khách hàng liên tục tọc mạch và muốn điều khiển, 
theo dõi mọi thứ 

Thì họ sẽ không thể phát huy được kỹ năng và sức sáng tạo của 
mình. 

Để có được kết quả tốt 

Khách hàng có thể quan tâm và theo dõi công việc 

Nhưng phải biết lùi lại một bước nhường chỗ cho người trực tiếp 
thực hiện nó. 

Những bác sĩ, luật sư, kế toán có kinh nghiệm lâu năm 

Chưa chắc đã có thể đem đến những dịch vụ tốt hơn 

So với những người trẻ tuổi tràn trề nhiệt huyết nhưng mới bắt 
đầu công việc khoảng ba bốn năm. 

Thứ quan trọng không phải là kinh nghiệm hào nhoáng của họ 

Mà là “Họ có thể quan tâm đến công việc mình được ủy thác đến 
mức nào?” 

Nếu tinh tường 18 chiêu kungfu thì chỉ cần cử động một ngón tay 
thôi 

Cùng có thể khiến người khác bị thương. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng nếu tinh tường được 36 chiêu thức cao hơn Thì khi có 
người yêu hơn mình tìm đến đòi đánh nhau Ta bỏ chạy vì bản thân 
họ. 


—*k— 


Bạn rất giỏi giang? 

Công việc hiện tại của bạn đang rất trôi chảy? 

Vậy hãy thử một lân nhìn lại, bạn có đang đầy ai đó sang một 
bên để bản thân mình tiến lên 

Hay đang bước trên con đường thành công cùng họ. 

_ Nếu bạn đang đây người khác sang một bên để bản thân thăng 

tiên 

Thì đến khi tình thế thay đổi 

Bạn có thể sẽ bị thương 

Bởi chính những người bạn đã từng ghen tị và gạt bỏ. 


—ooQOoo—— 


https://thuviensach.vn 


Khoảng cách 

giữa sự lạnh lùng và nhiệt huyết 

ứ ngỡ như mình vẫn còn là sinh viên, vậy mà từ bao giờ 

trước tên tôi đã gắn thêm từ “tiến sĩ”, và tôi đã trở thành 

giáo sư một trường đại học ở một ngôi làng nhỏ nhắn xinh đẹp ở 
vùng Đông Bắc nước Mỹ. 

Vào ngày đầu tiên tôi đến trường không phải đề “nghe giảng” mà 
là để ' đứng giảng”, tôi hồi hộp như thể một chàng trai trẻ chuẩn bị đi 
xem mắt vậy. Sự kỳ vọng vào các sinh viên, sự kỳ vọng vào những 
kế hoạch mà tôi muốn cùng sinh viên của mình thực hiện trong tiết 
học đầu tiên ấy vẫn còn rất sống động trong tôi. Tôi muốn học theo 
những ưu điểm của những giáo viên đã từng dạy tôi, và đem lại 
những giờ giảng hay cho sinh viên của mình. Nói tóm lại, thời ấy tôi 
tràn trề nhiệt huyết. 

Trong một học kỳ tôi dạy hai môn, một trong số đó là “Khái luận 
về Thiền trong Phật giáo”, lĩnh vực mà tôi quan tâm nhất khi bằng 
tuổi sinh viên của mình. Tôi muốn giúp sinh viên tiếp cận môn học 
này không chỉ đơn thuần là qua những lý luận triết học, tôi luôn cố 
gắng đem đến cho họ cơ hội có thể trực tiếp thực tập các phương 
pháp thiền. Tôi đã mong rằng các sinh viên của mình sau này khi tốt 
nghiệp, khi 

bước ra xã hội và gặp phải những tình huống khó khăn, họ có 
thể tự tìm thấy bình yên trong tâm hồn mình thông qua việc thiền 
tịnh. Tôi đã nghĩ rằng việc có thể giúp sinh viên của tôi biết cách tự 
ngắm nhìn tâm trí mình, giúp họ biết cách vượt qua khi tâm trí tràn 
ngập những suy nghĩ phức tạp, sẽ là món quà lớn nhất mà tôi có thể 
tặng cho họ. 

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in buổi đứng giảng đầu tiên. 
Trước khi vào giờ học, tôi đã cân nhắc rất nhiều về những lời mình 
phải nói trong buổi học đầu tiên. Cuối cùng, tôi đã nói về sự quan 
trọng của nhân duyên trong Phật giáo, một cách từ tốn, mặc dù có 
hơi run. Tôi đã nói rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta chưa biết chừng 
không phải chỉ là ngẫu nhiên, có khi là chúng ta đã cầu nguyện từ 
nhiều kiếp trước để được gặp nhau ở kiếp này, và tôi hy vọng chúng 


https://thuviensach.vn 


ta sẽ quý trọng mối nhân duyên này, cùng tạo nên một học kỳ ý 
nghĩa. Lớp học này chủ yếu dành cho sinh viên năm nhất, tôi có thể 
nhìn thấy họ đang rất nghiêm túc, và đang kỳ vọng rất nhiều vào 
quãng đời sinh viên sắp tới. Theo quy định của trường, mỗi lớp chỉ 
có khoảng 25 sinh viên nên tôi đã thuộc tên các sinh viên của mình 
không mấy khó khăn, và đã tổ chức những buổi tư vấn cá nhân, tìm 
hiểu xem tại sao họ lại chọn học môn này. 

Nhưng sau một khoảng thời gian, tôi bắt đầu tự hỏi không biết có 
phải mình đang làm tốt việc của mình hay không nữa. Đến bây giờ 
nghĩ lại, tôi với nhiệt huyết “sẽ dạy thật hay” khi ấy đã làm nhiều việc 
không cần thiết phải làm. 

Ví dụ, vì muốn truyền đạt cho sinh viên càng nhiều kiến thức 
càng tốt, tôi đã cho nhiều bài tập hơn hẳn các giáo sư khác, và tôi 
kiểm tra kỹ từng chút một mỗi khi họ nộp bài. Và theo như ý định 
ban đầu, thực hành thiển là một phân bắt buộc, ngoài giờ học ra 
sinh viên của tôi còn phải tự thiền hằng ngày ở ký túc xá theo 
phương pháp Vipassana, phương pháp Công án, phương pháp Tây 
Tạng... Các giáo sư khác chỉ khi đến cuối học kỳ mới tổ chức cái gọi 
là “bữa ăn với sinh viên”, có người còn bỏ qua, còn tôi thì đã tổ chức 
đến ba lân trong một học kỳ và còn đưa sinh viên mình đi dã ngoại ở 
những ngôi chùa gần trường đại học nữa. Có lần nghe tin vị thiền sư 
Phật giáo nỗi tiếng ở Mỹ là Joseph Goldstein đến giảng tại một nhà 
thờ gần trường, tôi đã yêu cầu sinh viên mình tham gia cả buổi 
giảng ấy. 

Rồi thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra sự nhiệt tình của mình 
đã gây nên những vẫn đề gì. Trong vô thức, tôi đã kỳ vọng quá 
nhiều, tôi đã mong sinh viên của mình sẽ chăm chỉ làm theo những 
gì tôi hướng dẫn, giống như tôi đã chăm chỉ dạy họ. Dĩ nhiên đại đa 
số các sinh viên của tôi đều thể hiện sự biết ơn trước hình ảnh nỗ 
lực, cố truyền đạt thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm của tôi. 
Nhưng rồi chẳng mấy chốc từng người từng người một, trở nên mệt 
mỏi. Bắt đầu có những sinh viên không làm bài tập, không đọc 
những sách tham khảo mà tôi giao khi đến lớp. Có cả những sinh 
viên hùng hồn tuyên bố sẽ không tham gia các buồi dã ngoại ở chùa 
cũng như không đến nghe buổi giảng của Joseph Goldstein vì 


https://thuviensach.vn 


những nội dung đó không bao gồm trong môn học. Khi nghe sinh 
viên của mình nói vậy, tôi đã rất buồn. 

Tôi đã nỗ lực vì sinh viên của mình đến thế, nhưng phản ứng của 
họ lại là sự từ chối chứ không phải hưởng ứng, cảm giác buồn và 
thất vọng là điều không thể tránh khỏi. 

Sau đó tôi xem lại suy nghĩ và tâm trạng của mình một cách cần 
thận. Sau khi bắt đầu nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn, 
tôi hiểu ra ngay suốt thời gian qua mình đã hành động ngốc nghếch 
như thế nào. Môn “khái luận về Thiển trong Phật giáo” mà sinh viên 
của tôi đăng ký, là một trong bốn môn mà họ phải học trong một học 
kỳ. Cũng giống như việc môn học mà tôi đang dạy rất quan trọng đối 
với tôi, ba môn học còn lại mà các sinh viên đang học cũng rất quan 
trọng đối với họ. Và xét trên thực tế, dĩ nhiên họ không thể chỉ đâu 
tư nhiều thời gian cho riêng môn của tôi được. Vậy mà tôi đã không 
thấy được điều đó, chỉ thích thú với suy nghĩ “mình đang làm rất 
chăm chỉ” của mình. 

Và ích kỷ hơn cả, tôi đã giữ trong mình câu hỏi trách móc tại sao 
sinh viên lại không chịu đón nhận sự nhiệt tình của tôi. Sự thát vọng 
của tôi, chính là minh chứng cho việc suy nghĩ “Mình đang cống hiến 
bao nhiêu nhiệt huyết” chiếm phần lớn trong tôi hơn là suy nghĩ “Các 
sinh viên của mình sẽ học được tốt hay không”. Dù có là thuốc bổ 
đến mức nào, nếu cứ cố ép uống một cách không cần thiết thì chắc 
chắn sẽ trở thành thuốc độc. Sau khi nhận ra được điều này, từ giữa 
học kỳ đó tôi đã thay đổi những giờ học của mình qua lại đúng mực 
giữa sự nhiệt huyết và sự lạnh lùng. Sau những phán đoán khách 
quan, tôi đã giảm bớt những đơn thuốc mà tôi từng cho là “nhiệt 
huyết” rồi ép sinh viên mình uống. Vậy mà thần kỳ làm sao, sinh viên 
của tôi lại nhiệt tình với môn học hơn trước rất nhiều. Tôi thực sự 
ngạc nhiên. Và vào khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra một điều. 

Khi chúng ta được giao việc gì đó lần đầu tiên, bất kể là việc gì, 
chúng ta thường có suy nghĩ phải cố gắng làm thật tốt, thể hiện 
nhiệt huyết mạnh mẽ mà chính bản thân ta cũng không hề hay biết. 
Nhưng điều quan trọng ở đây, không phải là “mình phải làm tốt”, mà 
là “việc mình đang làm phải có kết quả tốt”. Nếu không biết cách 
phối hợp với những người cùng làm việc với mình, hay bỏ qua cả 
những vấn để liên quan đến đạo đức mà gây tổn hại cho người 


https://thuviensach.vn 


“í( 


khác, mà chỉ đắm chìm vào trong suy nghĩ “mình đang rất chăm chỉ”, 
thì việc ta đang làm sẽ không thể nào có kết quả tốt được. 

Mỗi khi có suy nghĩ, mình nhiệt tình như thế này nhưng không ai 
chịu công nhận điều đó cả, mình nhiệt tình như thế này nhưng sao 
người khác không nhiệt tình giống mình, mình nhiệt tình như thế này 
nhưng sao công việc không trôi chảy... chúng ta thường cảm thấy 
tổn thương và mắt tinh thần. Nhưng chúng ta cần phải tự xác minh 
bản chất sự “nhiệt tình” của mình. Phải nhận thức được sự nhiệt 
tình của mình có đang làm hỏng việc hay không. 

Chỉ khi nào biết điều chỉnh nhiệt huyết của mình, chúng ta mới có 
thể phối hợp hiệu quả với người khác trong công việc, và nghịch lý 
thay, chỉ đến khi đó nhiệt huyết của ta mới có thể tác động đến cả 
những người xung quanh. 

Khi nhìn lại lịch sử, những người làm thay đổi xã hội 

Không phải là những người lớn tuổi 

Mà là những người trẻ tuổi tràn trề nhiệt huyết. 

Khi phán đoán được rằng chính nghĩa đã sụp đồ, 

Suy nghĩ muốn đối đầu với sự bất nghĩa, 

Suy nghĩ muốn bảo vệ quyền lợi của những người yếu hơn 

Chứ không chỉ lo cho riêng mình, 

Cảm giác đau lòng 

Khi thấy người khác khó khăn hơn mình, 

Cho dù năm tháng có trôi qua 

Cũng đừng bao giờ quên đi những suy nghĩ, những cảm giác ấy. 

Người có trí thức là người can thiệp vào việc của người khác. Họ 
là những người cho dù là việc của người khác Nhưng khi cảm thấy 
chính nghĩa và tự do, cái thiện và sự thật, giá trị của nhân loại bị 
xâm hại 

Vẫn đấu tranh như chính việc của mình. 


-Jean Paul Sartre 
Nếu muốn biết chính trị gia nào đó sẽ theo con đường chính trị 
như thê nào 


Thay vì nghe những lời nói hay đẹp của họ, 
Hãy nhìn xem hiện nay họ đang sở hữu tài sản gì 


https://thuviensach.vn 


Và đã sống như thế nào từ trước đến nay 

Con đường chính trị của họ sẽ hiện ra rất rõ ràng. 

Con người ta thường không sống theo những lời họ nói. 

Mà họ sẽ sống theo cách mà họ đã sống từ trước đến nay. 

Khi làm việc hay học tập, bạn hãy chăm chỉ 

Nhưng đừng quá đắm mình vào cảm giác “mình đang chăm chỉ 
thật đấy”. 

Dĩ nhiên khi làm việc hay học tập bạn phải chăm chỉ 

Nhưng nếu say trong cảm giác “mình đang rất chăm chỉ thì ta sẽ 
chỉ có chăm lo cho vẻ ngoài chăm chỉ, còn bên trong thì không có gì, 

Chính vì vậy những vị sư lớn đã dạy rằng khi học tập 

Phải biết học như dây đàn, không quá căng mà cũng không quá 
lỏng. 

Đừng vì những người khác trên thế gian 

Mà đau khổ và giấu đi màu sắc riêng cùng nhiệt huyết của bạn. 

Đừng sợ việc thể hiện bản thân mình. 

Nét đặc trưng của bạn chính là sự thật, và là thứ đẹp nhất mà 
bạn có. 

Tôi sẽ luôn ủng hộ 

Để màu sắc riêng và nhiệt huyết của bạn luôn tràn đầy ánh sáng. 

Khi tôi hỏi tiên sinh Lee Oe Soo rằng 

Tiên sinh có điều gì muốn nói với những người trẻ đang gặp khó 
khăn trong cuộc sống hay không 

Tiên sinh đã trả lời rằng. 

“Chỉ cần không đánh mắt tinh thần chịu-hết là được.” 

“À, tinh thần chịu-hết... Nhưng thưa tiên sinh, tinh thần chịu hết là 
gì vậy? 

“Sư thấy, tinh thần chịu hết là tinh thần chịu đựng hết sức có thể 
đấy thôi.” 

Sẽ có những lúc bạn nghĩ rằng cho dù mình có thành tâm, không 
dùng đến mánh khóe 

Thì cũng chẳng có ai biết điều đó cho mình. 

Nhưng khi thời gian trôi qua, sự thành thật của bạn chắc chắn sẽ 
tỏa sáng. 

Một chiếc chuông muốn vang to và xa phải chịu đánh rất đau. 


https://thuviensach.vn 


Nếu bây giờ bạn không nỗ lực, không gặp khó khăn thì sẽ không 
thể khiến người khác cảm động với những gì bạn đang làm được. 

Bạn có bao nhiêu nhiệt huyết, đã đổ bao nhiêu công sức cho 
công việc 

Thế gian có thể nhận ra những điều này nhanh hơn bạn nghĩ rất 
nhiều. 

Phiên đá lớn có một bài học cho chúng ta. 

Cho dù những lời khen hay lời chê bai của người khắc có lướt 
qua 

Đừng tin theo những lời nói ầy quá dễ dàng mà hãy giữ vững vị 
trí của mình. 

Bất kỳ ai cũng sẽ thân thiện, tốt bụng với những người mình mới 
gặp lần đầu. 

điều quan trọng là sự thân thiện ấy sẽ kéo dài được bao lâu. 

Đừng quá cả tin, thích thú khi thấy ai đó đối tốt với mình ngay từ 
lần gặp đầu tiên. 

Khi tuyển người cùng làm việc với mình 

Có thứ còn quan trọng hơn năng lực và kinh nghiệm. 

Đó chính là người có nhiệt huyết thực sự muốn được làm công 
việc đó 

Và người biết tìm niềm vui trong công việc. 

Phải vui thì mới có thể thành công trong học tập cũng như tu 
hành. 

Bất kỳ việc gì cũng phải thắt nút thắt đầu tiên thật kỹ. Nếu bắt 
đâu với suy nghĩ “Cứ làm đại khái rồi sửa sau” Thì sau này mọi việc 
sẽ không dễ dàng như bạn nghĩ. Bởi vì 

Có thể sau này bạn sẽ không còn nhiệt tình như lúc đầu Có thể 
sau này bạn sẽ phải làm việc đó một mình Nên sẽ lại càng cảm thấy 
phiền phức 

Và tự bản thân bạn cũng đã quen với trạng thái ban đầu của sản 
phẩm mắt rồi. 

Cũng giống như sau khi chuyển nhà và dọn dẹp được một ít 

Dù bạn đã quyết rằng mình sẽ sửa sang nhà cửa từng chút một 
theo đúng ÿ mình 

Nhưng trong thực tế có những trường hợp sau khi chuyển nhà 
nhiều năm rồi 


https://thuviensach.vn 


Vẫn không sửa sang như ý định ban đầu và cứ thề mà sống suốt 
một thời gian dài. 


—*k— 


Giữa người nghĩ rằng mình phải học hành chăm chỉ để tăng 
điểm số của mình lên 

Và người nghĩ rằng mình phải học hành chăm chỉ để đứa em gái 
không được đến trường vì nghèo khổ của mình được đi học 

Ánh mắt của họ khác nhau hoàn toàn. 

Quyết tâm muốn giúp đỡ người khác 

Đem đến cho chúng ta nguồn năng lượng cực kỳ to lớn. 

Tâm nguyện của Bồ tát cũng vậy. 

Chính vì vậy tôi nhận ra rằng mình phải luôn mang trong mình ý 
nguyện giúp người. 

Khi phán xét điều gì 

Hãy dựa vào tiêu chuẩn rằng, nếu mình ra quyết định 

Thì quyết định ấy sẽ đem lại lợi ích cho bao nhiêu người. 

Chỉ làm thỏa mãn chính mình lại khiến nhiều người tổn thương 

Việc đó, hoàn toàn là không đúng. 

Hãy trở thành người 

Biết chia sẻ những thứ mình muốn cho người khác. 

Bạn vẫn đang “nỗ lực” để có thể trở nên thân thiết với người đó 
sao? 

Liệu lý do bạn vẫn đang nỗ lực có phải chính là vì 

Bạn muốn thần thiết với người đó để đạt được mục đích gì đó 
chăng? 

Đề có thể thân thiết thực sự 

Hãy bắt đầu với việc bỏ đi suy nghĩ mình phải đạt được điều gì. 

Trong quan hệ giữa người và người, những nỗ lực có mục đích 
dù không nói ra cũng sẽ mau chóng hiễn hiện. 

Ngược lại, sẽ rất dễ dàng khi bạn đến gần người khác bằng sự 
chân thành. 


—*k— 


https://thuviensach.vn 


Khi mới bắt đầu một việc gì đó 

Chúng ta thường mang trong mình nhiều nhiệt huyết và cắm đầu 
vào công việc. 

Nhưng có nhiều trường hợp, vì quá nhiệt tình 

Mà ta dành cho người khác nhiều nỗ lực và thiện tâm vượt quá 
mức cần thiết. 

Trong những trường hợp đó, chắc chắn sẽ đem lại tác dụng 
ngược. 

Vì những trường hợp này, trong tâm trí ta khi ấy 

Không phải là hình ảnh ta đến với những người cần sự giúp dỡ 

Mà là chính ta đang say trong nhiệt huyết của mình, không còn 
nhìn thấy đối phương nữa. 

Có những người đối xử với người ngoài rất tốt 

Nhưng lại xao nhãng khi chăm sóc người nhà và những người 
thân cận 

Khiên họ buôn lòng 

Chỉ vì suy nghĩ “họ là một phần của mình”. 

Nhưng đây là một sai lầm rất lớn. 

Khi những người thân cận quay lưng lại với ta 

Thì tất cả những gì ta gây dựng trong suốt thời gian qua có thể 
sụp đồ hết. 

Nếu bạn có một trong những thứ sau 

Thì bạn sẽ rất khó sống trong thời đại này 

Mà vẫn giữ vững được niềm tin của mình: 

Sự nghèo đói, tham vọng thành đạt, phụ thuộc vào gia đình. 

Ôi, đáng buồn thay. 


https://thuviensach.vn 


Chương 8. Tôn giáo 


“Hãy biết chấp nhận. Cho dù mọi việc có không theo ý ta 
Cũng đừng nỗi giận mà hãy mở lòng mình chấp nhận nó. 


https://thuviensach.vn 


Dành cho bạn, 
người đang khổ tâm vì khác biệt 
trong tôn giáo 
Đôi khi quan sát xung quanh, bạn sẽ thấy rất nhiều trường hợp 
như thế này, 
Những người khổ tâm vì không cùng tôn giáo với người mình 
yêu, 
Những người tách mình ra vào mỗi dịp lễ Tết vì khác tôn giáo với 
mọi người trong gia đình, 
Những gia đình tranh cãi mỗi khi phải tổ chức các nghi thức như 
hôn lễ hoặc tang lễ. 
Tôn giáo vốn là thứ mang lại cho con người tình yêu và sự yên 
bình trong tâm hồn 
Thế nhưng trong nhiều trường hợp vì tin vào những tôn giáo 
khác nhau 
Mà ngay giữa những người chung dòng máu, giữa cha mẹ, con 
cái, anh chị em 
Hay giữa những mối quan hệ sống chết có nhau như người yêu, 
vợ chỗng 
Tôn giáo lại là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều phiền 
não nhất. 
Vậy khi gặp những tình huống như thế này, chúng ta phải làm 
gì? 
Rốt cuộc, đâu mới là vấn đề lớn nhất? 
đầu tiên chúng ta cần nhận thức rõ được điều này. 
Điều khiến chúng ta khổ tâm thực chất không phải là tôn giáo 
Mà là tâm trạng buồn rầu khi người khác không công nhận tôn 
giáo của bản thân. 
Hay nói cách khác, đó là tâm trạng khó chịu khi bản thân mang 
tôn giáo của thiểu số, bị đa số tây chay trong vô thức 
Và ghét cái áp lực khi bị ngầm thuyết phục thay đổi tôn giáo. 
Nghĩa là, thứ khiến ta cảm thấy khó chịu và không thoải mái 
không phải là tôn giáo của đối phương 


https://thuviensach.vn 


Mà là thái độ của đối phương khi họ không công nhận tôn giáo 
của ta 

Và sự thiếu rộng lòng của họ khi đối diện với cái gọi là “sự khác 
biệt. 

Vì cho dù có cùng một tôn giáo đi chăng nữa, sẽ có người rất 
khoan dung, biết tôn trọng người khác 

Và cũng sẽ có người hẹp hòi, luôn cho rằng chỉ có mình đúng mà 
thôi. 

Thật ra cách tốt nhất để khắc phục những tình huống như thế 
này 

Là học hỏi, tìm hiểu về tôn giáo của đối phương một cách chân 
thành 

Giống như khi bạn tìm hiểu về tôn giáo của chính mình. 

Khi tìm đọc và cảm nhận Kinh Thánh hoặc Kinh Phật 

Cũng như những quyển sách giáo lý của các linh mục, mục sư, 
người tu hành 

Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nhiều điều đồng cảm trong đó. 

Sẽ có những lúc bạn vỗ đùi và tự nhủ 

“ơ? Tưởng khác nhau nhiều lắm, không ngờ cũng có nhiều lời 
răn dạy giống tôn giáo của mình thật.” 

Và sau đó, trong số những nhà tôn giáo tiêu biểu 

Khi tìm hiểu về cuộc đời, tư tưởng của những vị đáng tôn trọng 
và ngưỡng mộ 

Như nhà sử Pháp Đính, mục sư Kang Won Yong, hay linh mục 
Lee Tae Seok 

Bạn sẽ nhận ra rằng 

Tôn giáo không bó hẹp trong phạm vi mà ta và những người 
xung quanh từng lầm tưởng. 

Cứ như thế, nếu như chần thành cảm nhận 

Vẻ đẹp và sự xuất sắc của tôn giáo đối phương 

Thì bạn sẽ không còn thấy khó chịu và không thoải mái khi gặp 
những người khác tôn giáo nữa. 

Ngược lại, có khi bạn sẽ có thể chia sẻ rất nhiều những điểm hay 
về tôn giáo của họ. 

Và nếu đối phương có thái độ hẹp hòi khi nói về tôn giáo Bạn có 
thể đường đường chính chính mà lên tiếng rằng Những nhân vật 


https://thuviensach.vn 


lớn trong chính tôn giáo của họ cũng không hành động như thế. 

Hãy hỏi họ xem liệu họ có biết rằng 

Đức Hồng y Kim Soo Hwan và mục sư Kang Won Yong tôn trọng 
lẫn nhau như thế nào 

Hay nhà sử Pháp Đính và tu nữ Lee Hae In đã trò chuyên với 
nhau qua những cầu chữ ra sao 

Và Đức Đạt Lai Lạt Ma và tu sĩ Thomas Merton thân thiết với 
nhau đến mức nào hay không. 

Những người dựa trên bản chất thực sự của tôn giáo để áp dụng 
vào thực tế 

Sẽ rất hiểu và thông cảm được với nhau. 

Những người chỉ mới ở lớp “vỡ lòng” của tôn giáo 

Hiểu biết về tâm linh không sâu sắc và chỉ học về tôn giáo qua lý 
thuyết 

Là những người hay tranh cãi để chứng minh rằng tôn giáo của 
mình là dúng. 

Tôi hy vọng rằng từ bây giờ, bạn sẽ không lãng phí thời gian 
cũng như năng lượng tinh thần của mình 

Vào việc so sánh tôn giáo của mình và người khác nữa 

Cũng như hy vọng rằng nhờ vào sự hiểu biết sâu sắc và thực 
tiên 

Mọi người sẽ không còn gặp phải những khó khăn và đau khổ vì 
tôn giáo nữa. 

Tôi tha thiết hy vọng. 

Rằng sẽ sớm hình thành một nét văn hóa mới giữa các tôn giáo 

Trong đó các tôn giáo khác nhau sẽ biết tôn trọng và thừa nhận 
lẫn nhau. 

Và tôi hy vọng sẽ có một ngày 

Mọi người sẽ tìm hiểu học hỏi cái hay của các tôn giáo khác 

Và biết cách chúc mừng khi có chuyện tốt xảy đến với những tôn 
giáo khác mình. 


—*k— 


Làm sao để có thể tạo mối quan hệ với những người có tôn giáo 
khác. 


https://thuviensach.vn 


Trước hết cần có thái độ khiêm tốn và phải học hỏi thật nhiều. 

Nếu rằng vì học hỏi tôn giáo khác 

Mà đánh mất niềm tin vào tôn giáo của mình 

Thì chẳng thà đừng tin vào tôn giáo ấy còn hơn. 

- Mục sư Kang Yong won 

Nếu tôn giáo của bản thân bạn quan trọng 

Thì tôn giáo của người khác chẳng phải Cũng sẽ rất quan trọng 
đối với họ hay sao? 

Cũng giống như mẹ là người quan trọng đối với ta 

Thì mẹ của bạn bè ta 

Cũng sẽ là người quan trọng nhất trên thế gian đối với họ rồi. 

Đừng để niềm tin vào tôn giáo của mình 

Biến thành dụng cụ công kích và bài xích người ngoài tôn giáo. 

Cũng đừng dùng những bài dạy cao quý trong tôn giáo mình 

Đề gây tổn thương cho người khác. 

Nếu Chúa Giêsu, đức Phật và Khổng Tử cùng sống với nhau 

Thì bạn nghĩ rằng họ sẽ tranh cãi xem ai là người đúng Hay sẽ 
tôn trọng và yêu thương lẫn nhau hết mình? Chỉ có những người 
cuồng tín mới gây ra rắc rối Chứ các thánh nhân thì không bao giờ. 

Khi bản chất bị lãng quên, thì hình thức sẽ trở nên cực kỳ quan 
trọng. 

Khi con người ta quên đi bản chất của tôn giáo, quên đi lời dạy 
của Chúa Giêsu hay của đức Phật 

Thì việc họ cầu nguyện với ai, cầu nguyện ở đâu sẽ trở nên quan 
trọng hơn nội dung của lời cầu nguyện 

Và khoảng thời gian họ tu hành sẽ trở nên quan trọng hơn cả 
những nội dung mà họ lĩnh ngộ được khi tu hành. 

Theo như lời của giáo sư oh Kang Nam 

Thì những người theo tôn giáo có thể chia thành hai nhóm lớn 

Nhóm những tín đồ bề nổi, tự trói buộc mình vào những tượng 
trưng tôn giáo và hay gây hắn vì những hình ảnh tượng trưng của 
tôn giáo khác 

Và nhóm những tín đồ tầng sâu, 

Hiểu được ý nghĩa sâu sắc của tượng trưng tôn giáo. 


https://thuviensach.vn 


Giáo sư cũng cho rằng sự hòa hợp giữa các tôn giáo được hình 
thành bởi các tín đồ tôn giáo tầng sâu. 


—*k— 


“Mê tín” là thuật ngữ mang tính chính trị 
- Được ra đời vào thời kỳ chủ nghĩa thực dân phương Tây bắt 
đâu. 
Đó là một từ mang tính bạo lực, được dùng để chỉ những tôn 
giáo khác tôn giáo của người nói. 
Nếu bạn đang gọi tôn giáo của người khác là mê tín 
Thì hãy nghĩ đến việc sau này hậu thế cũng cùng lý luận như vậy 
Và gọi tôn giáo của chính bạn là mê tín. 
Nếu một người nào đó chỉ biết đến tôn giáo của chính mình 
Thì thật ra anh ta còn chưa hiểu hết được tôn giáo đó. 
- Nhà tôn giáo học Đức Max Muller 
Chính sự thiếu hiểu biết về các tôn giáo khác 
Là nguyên nhân gây ra sự đàn áp và các mâu thuẫn tôn giáo. 
Những lời dạy của các thánh nhân đều rất hay và đáng trân 
trọng. 
Sẽ không hại gì nếu bạn tìm hiểu chúng đâu. 


—*k— 


Tôi mong rằng tôn giáo sẽ đưa ra tiếng nói 

Bảo vệ sự tự do và nhân quyền của những người bị xa lánh. 

Xin đừng là người chỉ biết nghe thánh kinh 

Rồi lại dùng nó làm công cụ để phân biệt đối xử và xâm hại nhân 
quyền của người khác. 

Bạn có thể tôn kính những người lỗi lạc trong tôn giáo của mình, 
nhưng xin đừng thần thánh hóa họ. 

Niềm tin mù quáng 

Chính là khi bạn nghĩ rằng vì tôi tin người, nên hãy giải quyết mọi 
chuyện cho tôi. 

Họ có thể cho bạn thuốc, nhưng xét cho cùng, việc uống thuốc 
như thế nào là việc của chính bạn. 


https://thuviensach.vn 


Người theo tôn giáo là ngón tay chỉ vào ánh trăng. 
Nêu ngón tay ây đòi trở thành trăng 
Thì nhât định sẽ gây ra tội lớn, nghiệp lớn vô cùng. 


—*k— 


Phải phát triển đồng đều lý tính, cảm tính, niễm tin Thì mới có thể 
trở thành người khỏe mạnh. 

Nêu một trong ba thứ đó bị tụt lại phía sau 

Thì nó sẽ cản trở sự trưởng thành của hai thứ còn lại. 

Nếu chỉ có lý tính mà không có cảm tính thì sẽ không biết được 
nỗi khổ của người khác 

Nêu chỉ có niềm tin mà không có lý tính thì sẽ dễ dàng gặp phải 
những tôn giáo giả danh. 

Hãy biết lắp đầy thứ còn đang thiêu của mình. 


—*k— 


Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đổi đừng bao giờ tự cảm 
thấy mình thua kém người khác. 

Bạn là đứa con gái, đứa con trai duy nhất của Chúa Trời 

Và dù có thể bạn chưa nhận ra nhưng trong bạn đã tồn tại đức 
Phật rồi. 

Nếu bạn tin vào sự thật này 

Thì sẽ không ai có thể làm bạn cảm thấy thua kém cả. 

Đôi khi, niềm tin được đánh giá quá cao 

Còn việc thực hiện niềm tin lại bị đánh giá thấp. 

Nếu tập trung quá nhiều vào niềm tin thì sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn 
giữa các tôn giáo. 

Còn nếu tập trung quá nhiều vào việc thực hiện lời dạy tôn giáo 
thì sự hiện diện của tình yêu thương và lòng từ bi sẽ trở nên lu mờ. 

Nếu muốn có hòa bình giữa các tôn giáo, tôi cho rằng cần nhắn 
mạnh tâm quan trọng của việc thực hiện các lời dạy nhiều hơn nữa. 

Nếu muốn có lúa gạo, phải cày ruộng và gieo hạt, 

Nếu muốn trở thành người giàu có phải biết cách bố thí chia sẻ, 

Nếu muốn trường thọ phải hướng đến con đường đại từ bị, 


https://thuviensach.vn 


Nếu muốn có tri thức phải biết học và hỏi không ngừng. 

Phải thực hiện bốn điều này thì mới có thể đạt được kết quả 
mình mong muốn. 

- Pháp Cú, Thí Dụ kinh 

Đây là những đoạn Kinh Thánh mà tôi rất thích. 

“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì 
chính anh em cũng hãy làm cho người ta 

Vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.” 

Tin mừng theo Thánh Matthew, chương Z7 câu 12 

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là 
được vào Nước Trời cả đâu 

Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đắng ngự trên 
trời, mới được vào mà thôi.” 

Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 7 câu 2† 

“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một 
trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm 
cho chính Ta vậy." 

- Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 25 câu 40 


—ooQOoo—— 


https://thuviensach.vn 


Chân lý luôn là cầu nối 
Anh em đừng xét đoán 
Đề khỏi bị Thiên chúa xét đoán 
Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em Cũng sẽ bị Thiên Chúa 
xét đoán như vậy 
Và anh em đong đấu nào, thì Thiên chúa cũng sẽ đong đấu ấy 
cho anh em. 


ội dung Tin mừng theo Thánh Matthew chương 7, câu 1-2 

giống với nội dung Luật nhân quả của đức Phật. Đây là 
những lời dạy khiến ta nhìn lại suy nghĩ, lời nói và hành động của 
mình một lần nữa trước khi thực hiện chúng. 

Tôi tuy là nhà sư, nhưng đôi khi tôi cũng chọn cho mình một vài 
đoạn trong Kinh Thánh để làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Lần 
đầu tiên tôi đọc Kinh Thánh là hồi học đại học, trong giờ so sánh 
Tôn giáo học. Khi theo môn này, tôi đã tìm hiểu về lịch sử Kitô giáo 
và học phần tích Kinh Thánh. Đến một ngày nọ, tôi không chỉ đơn 
thuần đọc Kinh Thánh theo kiểu chỉ đọc những câu chữ nữa, mà 
thực sự cảm thấy kính phục những chân lý ấy như khi tôi đọc những 
lời Phật dạy vậy. 

Có thể, thứ được chúng ta gọi là chân lý là thứ không chỉ bị gói 
gọn trong hàng rào của một tôn giáo nào đó, mà là thứ bao gồm 
những nội dung phổ biến nhất, để cho bắt kỳ ai cũng có thể đồng 
tình và giữ những lời dạy chân lý ấy trong lòng. 

Có lần tôi có cơ hội đến thăm ngôi làng nhỏ mang tên Taizé, nằm 
ở phía Đông vùng Bourgogne nước Pháp cùng một vài vị đại sứ. Ở 
ngôi làng này có các vị tu sĩ nguyện sống độc thần và dành trọn 
cuộc đời mình để thực hiện những lời dạy của chúa, bất kể họ theo 
nhánh nào của Kitô giáo. Đây cũng là một ngôi làng khá nỗi tiếng, 
hằng năm có hơn một trăm nghìn tu sĩ trẻ trên khắp thế giới tìm về 
để cầu nguyện và suy ngẫm cùng nhau, không phân biệt ai là người 
theo Thiên Chúa giáo, ai là người theo đạo Tin Lành. 

Khi tôi và các vị đại sư vừa đặt chân đến khu Công đoàn ở Taizé, 
các vị tu sĩ ở đó đã đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu. Nhìn họ nở nụ 


https://thuviensach.vn 


cười ôn hòa trong bộ tu phục màu trắng, tôi cảm thấy họ đẹp và 
thanh cao như thể những thiên sứ trên trời. Áo cà sa của chúng tôi 
có màu xám nhạt tương tự như màu trắng tu phục của họ, nên 
chẳng mấy chốc chúng tôi đã hòa nhập như người cùng một nhà, 
không còn phân biệt ai là thầy tu, ai là tu sĩ nữa. 

Trải qua khoảng thời gian ở Taizé, tôi càng hiểu rõ các tu sĩ và 
chúng tôi, cho dù tôn giáo có khác nhau đi chăng nữa, nhưng cuộc 
sống, cách tu hành, lý tưởng mà chúng tôi theo đuổi lại giống nhau 
VÔ cùng. 

Các tu sĩ cho biết họ dùng những giờ cầu nguyện trong tĩnh lặng 
để gặp gỡ đức Chúa Trời. Hình thức này cũng không khác mấy 
phép tu yên lặng trong Phật giáo. 

Tắt cả các tu sĩ ở đó đều đeo nhẫn trên tay, như thể họ đã kết 
hôn rồi. Khi tôi hỏi thử vì tò mò, họ trả lời rằng việc đeo nhẫn là cách 
thể hiện giao ước giữa các tu sĩ và chúa Trời. Vị sư trẻ ngồi bên 
cạnh tôi khi ấy vừa cười vừa nói rằng: 

“Với nhà sư chúng tôi thì khi quyết định quy y cửa Phật, chúng 
tôi in hẳn giao ước ấy lên cánh tay của mình.” 

Những tu sĩ cũng như những nhà sư chúng tôi có một điểm 
chung là sẽ sống độc thân suốt đời. Tuy nhiên cuộc sống của chúng 
tôi không cô đơn như nhiều người thường nghĩ. Chúng tôi có những 
người cùng đi trên một con đường, cùng trở thành bạn, thành thầy, 
thành gia đình của nhau nên chúng tôi không bao giờ đơn độc. Trên 
khuôn mặt của các vị tu sĩ luôn bừng sáng niềm vui. Tôi thấy họ rất 
giống những nhà sư chúng tôi khi vừa uống trà vừa đàm đạo và chia 
sẻ tắm lòng với nhau. 

Sẽ có người nghĩ rằng ở những nơi như Cộng đoàn Taizé hay 
chùa chiền, cuộc sống sẽ bị áp đặt bởi nhiều điều răn nghiêm khắc, 
và sự khổ hạnh sẽ luôn cạnh bên, nhưng thật ra không phải vậy. 
Trong cuộc sống ở những cộng đồng như vậy, có những vẻ đẹp rất 
nhỏ nhoi và đơn giản, có sự yên: bình trong tâm hồn và những niềm 
vui êm ả. Vì chúng tôi có thể dễ dàng cảm nhận được niềm hạnh 
phúc từ những diều rất nhỏ, những điều mà có thể những người 
theo đuổi sự thành công thế tục cảm thấy không là gì cả. chỉ cần 
nhìn tự nhiên thay đổi theo mùa cũng thấy vui, hay chỉ thay đổi 


https://thuviensach.vn 


những món ăn hằng ngày một chút thôi cũng làm chúng tôi cảm thấy 
mới mẻ. 

Khi được tận mắt nhìn thấy hình ảnh các tôn giáo tưởng như 
khác mà lại không khác gì nhau như thế, tôi nhớ đến một câu trong 
Kinh Thánh. 

Đó là câu nói của Chúa Giêsu trước khi ngài bị đóng định trên 
cây thánh giá và qua đời. 

“Lạy Cha, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” 

Trong cuộc sống, có bao nhiêu điều chúng ta hy vọng sẽ diễn ra 
theo đúng tiêu chuẩn của ta? Có hằng hà sa những việc ta không 
thể làm theo ý mình, vậy mỗi khi có chuyện không theo ý mình ta lại 
phàn nàn khó chịu biết bao nhiêu? Mỗi khi như thé, tôi lại nhớ đến 
câu nói của Chúa Giêsu, người đã biết cách chấp nhận kể cả khi đối 
diện với cái chết. Rồi tôi tự động viên mình bỏ đi những ham muốn 
do chính mình tạo nên và đi tiếp. 

Khi ở Taizé, nhóm nhà sư chúng tôi đã được các tu sĩ ở đây tiếp 
đãi món kim chỉ. Nghe tin có các nhà sư từ Hàn Quốc đến, các tu sĩ 
ở vùng Taizé nước Pháp này đã cùng tự tay muối kim chỉ từ vài 
ngày trước. Họ đã đón tiếp chúng tôi bằng cả tắm lòng tràn trề tình 
yêu và sự ân cần tỉ mỉ, dù chúng tôi khác quốc tịch, khác chủng tộc, 
và khác cả tôn giáo với họ. Chúng tôi đã mang trong mình tắm lòng 
đó khi rời Taizé. Trên đường về nước, tôi có tâm trạng như mình 
vừa phải chia tay những người họ hàng sống ở nơi xa sau nhiều 
ngày hội tụ. Tôi cảm nhận được nụ cười nở trên khuôn mặt mình khi 
tưởng tượng đến hình ảnh các tu sĩ cùng quây quần, trộn rau và kim 
chỉ đón chờ chúng tôi đến. Đúng vậy, khi gặp nhau chúng tôi đã 
nhận ra được nhiều điểm giống nhau của mình. Sự đồng cảm không 
thể thể hiện bằng lời, cùng sự thân thiết có thể cảm nhận bằng trực 
giác, chúng tôi chỉ khác nhau cách thể hiện và thực hiện những lời 
răn dạy, vì khác nhau văn hóa và ngôn ngữ, còn lại không có điều gì 
khác nhau đáng kể nữa. Tôi nghĩ rằng những người tìm theo chân lý 
luôn hiểu nhau như thế, và chúng ta luôn dần trở nên giống nhau 
ngay cả khi chúng ta không nhận ra được điều đó. 

A, tôi bỗng nhớ đến mùi vị món bánh mì Pháp ăn cùng với kim 
chi. 


https://thuviensach.vn 


—*k— 


Cầu nguyện không phải để nhận thêm tình yêu thương của Chúa 

Mà là để nhận ra Người đã luôn yêu thương chúng ta ngay từ 
thuở ban đầu. 

Chúng ta không phải từ chúng sinh trở thành Phật 

Mà chúng ta nhận ra rằng Phật đã ở trong ta ngay từ thuở ban 
đầu. 

Việc cầu nguyện bắt đầu từ những lời như 

“Xin làm cho con thứ này. Xin ban cho con thứ kia” gửi đến đắng 
được cầu nguyện 

Rồi chuyển thành “Xin cảm ơn Người” 

Và biến thành “Con muốn được trở nên giống Người.” 

Rồi sau đó, vượt qua mọi ngôn ngữ, việc cầu nguyện trở nên 
hoàn thiện như chính nó. 

Khi việc cầu nguyên của ta trở nên sâu sắc 

Thì thay vì tự bản thân ta nói 

Ta sẽ nghe được giọng nói của Người nhiều hơn 

Vả cảm nhận được sự từ bi của Người trong từng khoảnh khắc. 

Khi ta thu mình lại và sự tồn tại của Người lớn lên 

Ta đạt được sự hoàn thiện vượt lên trên mọi ngôn ngữ 

Và tình yêu thương cùng lòng từ bi của Người sẽ ngập tràn trong 
ta. 

Khi niềm tin và hành động tôn giáo càng sâu sắc 

Ý thức về “cái tôi” sẽ giảm đi, 

Càng giảm đi thì thần tính sẽ càng dần lấp đầy bản thân. 

Nếu bạn vẫn còn cầu nguyên chủ yếu là đề nuôi lớn cái tôi 

Thì từ bây giờ hãy đặt mình xuồng và câu nguyên khác đi. 

Khi cầu nguyện, đôi khi bạn cần cầu nguyện rằng 

“Xin hãy cho mọi việc được theo ý con,” 

Nhưng đôi khi sẽ tốt hơn nếu bạn cầu nguyện rằng 

“Xin hãy mở rộng lòng con ra, để cho dù có bất cứ chuyện gì xảy 
ra con đều có thể chấp nhận được chúng.” 

Đừng cầu nguyên cho ý nguyện của mình chỉ vì mình đã bố thí 
và đóng góp tiền của. 

Xin đừng mặc cả với đức Phật và chúa Trời. 


https://thuviensach.vn 


Hãy chấp nhận. 

Cho dù mọi việc có không theo ý mình 

Cũng đừng nỗi giận mà hãy hạ mình xuống và chấp nhận nó. 

Càng chống đối sẽ càng bất hạnh 

Nếu vẫn chưa thể chấp nhận thì hãy cầu nguyện để bản thân 
học được cách chấp nhận. 

Nếu vẫn chữa gặp được nhân duyên của mình, hãy cầu nguyện 
thật lòng. 

Những mối nhân duyên sẽ được tạo nên cho bạn. 

Vũ trụ này là một bà mối rất cừ khôi! 

Bạn không biết phải giải quyết khó khăn của cuộc đời mình như 
thề nào? 

Vậy thì hãy bắt đầu cầu nguyện. 

Nếu bạn dồn hết mọi thứ vào nội tâm và thật lòng tìm câu trả lời 

Khi ấy Phật tính và Thần khí trong mình 

Sẽ mở rộng cánh cửa tri thức cho bạn. 

Lý do các nhà sư có thể cầu nguyên trong một thời gian dài 

Là vì khi bạn thật lòng cầu những diều tốt đẹp cho người khác 

Lòng bạn sẽ trở nên thanh thản và hạnh phúc vô cùng. 

Cũng giống như tôi, đang chuẩn bị làm chủ lễ cho một lễ kết hôn 

Nhưng tôi đang là người đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh 
phúc của lễ kết hôn ấy. 

Chúng sinh 

Thường cầu cho mọi việc theo ý mình, 

Còn đức Phật 

Luôn cần cho mọi việc được theo ý những người đang đứng 
trước mặt mình. 

Vậy nên đối với đức Phật, ngày nào cũng là ngày vui 

Còn đối với chúng sinh, chỉ thi thoảng mới được như thế. 

Khi chúng sinh làm được việc tốt, họ luôn tìm cách để lại dấu tích 
của mình. 

Còn thánh nhân thì làm việc tốt mà không bao giờ để lại dấu tích 
nào. 

Thánh nhân 

Sẽ tự nhận mình là người có tội. 

Vì họ không bao giờ lừa dối chính bản thân mình. 


https://thuviensach.vn 


“Trở thành một thánh nhân 
Là trở thành thánh nhân vì người khác chứ không phải vì bản 
thân mình.” 
- Pierre Deluge 


—*k— 


Người giảng đạo và giáo viên, thường phải nói rất nhiều, 

Đặc biệt là những người giảng đạo, những giáo viên có tuổi 

Lại càng phải nói nhiều, nhiều hơn nữa. 

Phải cố gắng để cho dù có nhiều tuổi hơn vẫn sẽ không trở 
thành một người giảng đạo chỉ biết nói nhiều... 

Phải cố gắng để không trở thành một nhà giáo chỉ biết nói 
nhiêu... 

Tôi đã, và vẫn đang quyết tâm như thế. 


—*k— 


Hae Min à, 

Đừng cổ trở thành một nhà sư lớn 

Hãy cố gắng để trở thành một nhà sư có mùi con người. 

- Sư huynh Hae Gwang 

Việc giữ kín, không để lộ bí mật của người khác ra ngoài Cũng là 
một việc cần sức mạnh tâm linh. 

Mục sư Hong Jeong Gil từng nói rằng 

“Mục sư khi giảng đạo, không chỉ là giảng đạo cho giáo dân 

Mà còn phải giảng đạo cho chính mình.” 

Tôi thực sự đồng cảm với câu nói này. 

Những câu chuyện của những người truyền giáo 

Sẽ khiến người nghe cảm động 

Nếu những cầu chuyện đó được đúc kết từ sự lĩnh ngộ triệt để 
của chính bản thân họ. 

Đức Hồng y Jung Jin Seok từng có một bài giảng như thế này. 

“Trong Kinh Thánh không có đoạn nào ghi lại 

Chuyện từ một con cá nhân lên thành hai con, ba con cá cả. 

Cũng không có ghi chép gì về việc thức ăn từ trên trời rơi xuống. 


https://thuviensach.vn 


Đó đơn giản chỉ là, những người đã nghe 

Và cảm động với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên cho 
đức Chúa Trời 

Tự tìm thấy thức ăn mà chính bản thân mình đã giấu bấy lâu.” 

Có người cho rằng, kỳ tích là một hiện tượng thần kỳ 

Và vượt qua mọi quy luật của tự nhiên. 

Nhưng chưa biết chừng, kỳ tích thực sự là khi ta bỏ qua được 
những ham muốn 

Và mở lòng mình, quyết định chia sẻ cùng người khác. Đó chẳng 
phải là kỳ tích lớn hơn hẳn hay sao? 

Nếu bạn muốn biết lời của Phật là đúng hay sai 

Thì có một bài kiểm tra rất đơn giản như sau. 

Hãy ngồi hoặc nằm với tư thế bạn cảm thấy thoải mái nhất. 

Đừng cử động mà hãy ở yên như thế trong suốt 30 phút. 

Và từ tư thế thoải mái nhất, nó sẽ trở thành tư thế khó chịu nhất 
đối với bạn. 

Trên thế gian này không có thứ gì là không bao giờ thay đồi cả. 

kể cả những thứ tốt nhất và thoải mái nhất. 

Đừng vội vàng chọn tôn giáo một cách ép buộc 

Chỉ vì nghĩ rằng mình đã già. 

Khi bạn tiếp cận một tôn giáo nào đó 

Nếu nó có duyên với bạn, bạn sẽ cảm thấy lòng mình mở ra. 

Hãy tin theo tôn giáo ấy. 

Và đừng chỉ nghe vào những lời dạy hay, hãy nhớ thực hiện theo 
chúng nữa. 


—*k— 


Hãy cầu nguyện. 

Để ta và người khác cùng hạnh phúc. 
Để ta và người khác được khỏe mạnh. 
Để ta và người khác sống hòa bình. 
Nếu ta liên tục cầu nguyện 

Thì những điều này sẽ trở thành sự thật. 


https://thuviensach.vn 


Mong mọi người sẽ nhận ra được 
sự tôn quý và hoàn thiện của 
chính bản thân mình 


https://thuviensach.vn 


Khi bạn cảm thấy mình đang bị rượt đuồi vì công việc bận rộn 

Khi bạn có quá nhiều nỗi lo khiến các suy nghĩ mãi nối tiếp nhau 

Khi bạn đau khổ vì bị tổn thương vì người khác 

Khi bạn cảm thấy tương lai quá u tối và bất an 

Vậy hãy cùng tôi dừng lại. 

Dù chỉ là một phút thôi, hãy dừng lại. 

Hãy tạm ngưng cuộc sống hiện tại của mình 

Và hãy hít thở thật sâu. 

Bạn đang nghe thấy những âm thanh gì? Cơ thể bạn đang cảm 
nhận được những gì? 

Bầu trời trên kia đang mang hình dáng gì? 

Khi dừng lại, ta có thể nhìn thấy được nhiều thứ. 

Những suy nghĩ 

Những nỗi đau 

Những mối quan hệ 

Vì khi dừng lại 

Bạn sẽ có thể bước ra khỏi chúng 

Và nhìn thấy chúng rất rõ 

Rõ hơn thường ngày, khi bạn bị cuốn theo chúng mà sống. 

Và khi dừng lại bạn có thể nhìn rõ cả những thứ xung quanh 
mình. 

Khuôn mặt của người thần trong gia đình, của những đồng 
nghiệp luôn giúp đỡ mình 

Những khung cảnh ngày nào cũng đi ngang nhưng chưa bao giờ 
nhìn ngắm kỹ 

Những câu chuyện của đối phương mà bạn chưa từng lắng nghe 
thật lòng 

Khi bạn tạm dừng việc mình đang làm lại 

Mọi thứ, từ trong ra ngoài đều sẽ dần dần hiện rõ. 

Kiến thức cuộc sống không phải là thứ có thể đạt được bằng 
hành động cụ thể nào đó 

Mà chỉ cần ta dừng lại và im lặng nghiền ngẫm 

Ngắm nhìn mọi thứ hiện ra thật tự nhiên. 

Nếu liên tục ngắm nhìn những thứ hiện ra trước mắt 

Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra. 


https://thuviensach.vn 


Bên trong bạn không chỉ có bản thân chưa hoàn hảo và còn 
nhiều thiếu sót của bạn 

Mà còn có một người im lặng quan sát tất cả mọi thứ. 

Một người theo dõi bạn với sự im lặng như thế gian thuở mới 
khai thiên lập địa. 

Người nhìn nhận mọi thứ theo đúng những gì chúng có. Đó 
chính là trí tuệ của bạn. 

Hãy trở nên thân thiết với người quan sát ấy. 

Đừng dựa vào những thứ bạn biết mà cố tưởng tượng 

Người ấy đang ở đâu trong tâm trí bạn hay người ấy mặt mũi ra 
sao. 

Hãy đặt tất cả những suy nghĩ, quan niệm của bạn xuống trong 
im lặng 

Và hãy tập nhìn ngắm người quan sát ấy bằng cách cầu nguyện, 
thiên và học đạo. 

Trong sự tính lặng sơ khai 

Khi bạn nhìn được gương mặt của người quan sát vô diện ấy 

Là bạn đã gặp được bản thân hoàn thiện vốn có của mình. 


—ooQoo—— 


https://thuviensach.vn 


Thiên cho tâm hôn †1 - Yêu bản thân 


“Khi bạn yêu chính bản thân mình, 


” 


Thế gian này cũng sẽ yêu thương bạn 


ôi đã được gặp rất nhiều người khi thực hiện những buổi 

công diễn chữa lành tâm hồn. Tôi nhận ra có rất nhiều người 
đang gặp khó khăn, đau khổ, mệt mỏi trong cuộc sống. Tôi đã cùng 
họ nghe nhạc thiền và đọc những thông điệp chữa lành cho tâm 
hồn. Và tôi đã cùng khóc với họ. Tại sao đối với người khác thì ta rất 
rộng rãi, còn đối với chính bản thân mình thì lại hà khắc đến thế. Tại 
sao chúng ta nhường nhịn người khác, còn bản thân mình thì không 
coi trọng. Chúng ta phải yêu thương bản thân mình hơn bất kỳ ai 
khác. Nếu ta yêu chính mình thì thể giới cũng sẽ yêu lấy ta. 

Với thông điệp chữa lành tâm hồn đầu tiên, các bạn hãy đặt tay 
lên ngực mình khi đọc. Hãy vỗ nhẹ lên ngực, như đang vỗ về bản 
thân mình. Hãy hít vào thật thoải mái, và thở ra thật nhẹ nhàng. Đến 
khi bạn cảm thấy lòng mình tĩnh lại, hãy đặt tay phải lên phần ngực 
gần trái tim nhất. Sau đó xoa nhẹ theo hình vòng tròn để tạo sự ấm 
áp. Và bây giờ, hãy đọc thông điệp dưới đây. 

1. 


Tôi yêu chính tôi. 

Tôi yêu chính tôi. 

Tôi yêu chính tôi 

Cái tôi đã từng bị tổn thương vì người khác. 

Tôi yêu chính tôi 

Cái tôi từng đau khổ khi bị so sánh với người khác. 

Cho dù người khác có cho rằng tôi còn nhiều thiếu sót Tôi vẫn 
yêu chính tôi của lúc này. 

Cho dù người khác có cho rằng tôi còn nhiều thiếu sót Tôi vẫn 
yêu chính tôi của lúc này. 

2. 

Cơ thể này, rất cảm ơn ngươi. 


https://thuviensach.vn 


Cơ thể này, cảm ơn ngươi rất nhiều. 

Ta đã ÿ lại, cho rằng cơ thể là của mình nên đã sống mà không 
chăm sóc gì cho ngươi 

Nhưng nhờ có ngươi mà ta đã học được rất nhiều thứ trên thế 
gian này. 

Cơ thể này, rất cảm ơn ngươi. 

Cơ thể này, cảm ơn ngươi rất nhiều. 

Tâm hồn này, rất cảm ơn ngươi. 

Tâm hồn này, cảm ơn ngươi rất nhiều. 

Khi ngươi bảo rằng mình đang mệt mỏi, ta đã ngó lơ vì lý do bận 
rộn 

Nhưng nhờ có ngươi mà ta đã học được rất nhiều thứ trên thế 
gian này. 

Tâm hồn này, rất cảm ơn ngươi. 

Tâm hồn này, cảm ơn ngươi rất nhiều. 

2: 

Mong cho tất cả những vết thương của tôi được chữa lành 

Mong cho tất cả những vết thương của tôi được chữa lành 

Mong cho những vết thương mà người khác không biết đến của 
tôi được chữa lành. 

Mong cho những vết thương mà người khác không biết đến của 
tôi được chữa lành. 

Mong cho tất cả những vết thương của tôi được chữa lành 

Mong cho tất cả những vết thương của tôi được chữa lành 

Mong cho những vết thương mà chỉ mình tôi biết được chữa 
lành. 

Mong cho những vết thương mà chỉ mình tôi biết được chữa 
lành. 

Mong sao tôi có thể tha lỗi được cho người đó 

Vì tôi phải quên người đó đi và sống cuộc sống của mình 

Mong sao tôi có thể tha lỗi được cho người đó 

Vì tôi có quyền được hạnh phúc 

Mong sao tôi có thể tha lôi được cho người đó 

Và mong sao tôi có thể tha lỗi cho chính mình 

Cái tôi đã vì ghét bỏ người đó mà làm khổ chính mình. 

Mong cho tôi được hạnh phúc 


https://thuviensach.vn 


Mong cho tôi được hạnh phúc 

Mong cho tôi có được hạnh phúc thực sự 

Mong cho tôi có được hạnh phúc thực sự 

Hãy dùng tay phải để xoa nhẹ trái tim mình 

Hãy nghĩ rằng, vết thương của mình phải do chính mình chăm 
Sóc trước 

Hãy nghĩ rằng, kể từ bây giờ mình sẽ tha thứ cho người đó và 
sống cuộc sống của mình 

Hãy quyết tâm rằng, kể từ bây giờ mình sẽ giúp bản thân mình 
trở nên hạnh phúc. 


—ooQoo—— 


https://thuviensach.vn 


Thiền cho tâm hồn 2 - Yêu thế nhân 
“Cảm ơn bạn 
Vì đã có mặt trên thế gian này” 

Với thông điệp thứ hai này, hãy vừa đọc vừa nắm tay người 
đang ngồi cạnh bạn. Cho dù bạn có đang ngồi thiền ở một nơi xa lạ 
với những người xa lạ, hãy nghĩ rằng người đang ở bên cạnh mình 
lúc này đây là người rất quan trọng đối với mình và cuộc đời mình. 
Người đang ngồi bên cạnh bạn có thể là vợ, là chồng, là con cái, là 
bố mẹ, là anh chị em, là họ hàng, là bạn bè của bạn. Hãy đặt họ 
trong trái tim mình và đọc từng phần một, lặp ởi lặp lại. Mong cho 
bản thân mình được hạnh phúc, mong cho người đó được hạnh 
phúc, mong cho bản thân mình được bình an, mong cho người đó 
được bình an... 

Mong bạn được mạnh khỏe Mong bạn được mạnh khỏe Mong 
bạn được bình an Mong bạn được bình an Mong bạn được hạnh 
phúc 

Mong bạn được hạnh phúc 

Mong sao dù có đi đâu bạn Cũng sẽ được bảo vệ Mong sao dù 
có đi đâu bạn cũng sẽ được bảo vệ Mong sao dù có đi đâu bạn 
Cũng sẽ được công nhận Mong sao dù có ởi đầu bạn cũng sẽ được 
công nhận Mong sao dù có đi đâu bạn cũng sẽ được yêu thương 
Mong sao dù có đi đâu bạn cũng sẽ được yêu thương 

Mong cho mọi nguyện vọng của bạn thành sự thật Mong cho mọi 
nguyên vọng của bạn thành sự thật 

Cuộc sống của tôi tốt đẹp dù chỉ là một chút thôi Là nhờ có bạn. 

Xin cảm ơn. 

Thực sự cảm ơn bạn rất nhiều. 

Cảm ơn bạn vì đã có mặt bên cạnh tôi ngay lúc này. Cảm ơn bạn 
vì đã không rời bỏ tôi ngay lúc này. Cảm ơn bạn vì đã đứng về phía 
tôi. 

Nhờ có hơi ấm từ bàn tay tôi đang nắm lấy lúc này Tôi xin dành 
lấy lòng từ bi ở sâu nhất trong mình Để chúc phúc cho người đang 
nắm lấy tay tôi. 

Mong sao 


https://thuviensach.vn 


Dù có đi đâu bạn cũng sẽ được bảo vệ 

Dù có đi đâu bạn cũng sẽ được công nhận 

Dù có đi đâu bạn cũng sẽ được yêu thương 

“Mong cho ước nguyện đang nằm sâu trong trái tim bạn sẽ trở 
thành hiện thực. 

Mong cho vết thương của bạn được chữa lành 

Mong cho bạn được hạnh phúc 

Mong cho ước nguyên của bạn thành hiện thực. ” 


https://thuviensach.vn 


UuUuUUU.£Aaeebook.eom/9fFouP$/9eukindlevietam 


u⁄ẰĐWEET 
Ö‹°ERENI]> 
BODOKS 


https://thuviensac h.vn 


https://thuviensach.vn 


[1l 
Napoleon Hill: một tác giả người Mỹ, tác giả cuốn 73 nguyên tắc 


nghĩ giàu ( Think and Grow Rich), một trong những cuôn sách 
bán chạy nhât mọi thời đại. 


https://thuviensach.vn 


[=2] 


Một trò chơi mạo hiểm, bạn sẽ được buộc một sợi dây thật chặt 
quanh người, và quăng mình xuống dưới mặt đất (hoặc mặt 
nước) từ một nơi cố định trên cao, đến khi chì còn cách bề mặt 
tiếp xúc khoảng một vài xăng ti mét, bạn sẽ được kéo lên. 


https://thuviensach.vn 


[3l 
Câu chuyện một người bị ngứa nhưng gãi nhầm chân người 


khác, người bị gãi thì đau còn người gãi lại không thấy bớt 
ngứa chút nào. 


https://thuviensach.vn 


